LIÊU DỤC QUÁN 


TEBEH 
Y DƯỢC TRUYEN THONG 





LIÊU DUC OUAN 


Y DUOC 
TRUYÉN THÓNG 


Tung (2⁄2 


Ngudi dich: 
TS. TÔ PHƯƠNG CƯỜNG 
(Giảng viên Khoa Trung - Trường Đại học Su phạm Thành phố Hồ Chí Minh) 
Hiệu đính và giới thiệu: 
BS CKI. PHAN HỒNG ĐIỆP 





NHÀ XUẤT BAN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Y DƯỢC TRUYÉN THỐNG TRUNG QUỐC 
Liêu Dục Quần 
ISBN: 978-604-58-0488-9 


Copyright © 2011 China Intercontinental Press. 

Bất kỳ phần nào trong xuất bản phẩm này déu không được phép sao chép, lưu giữ, 
đưa vào hệ thống truy cập hoặc sử dụng bất kỳ hình thúc, phương tiện nào để truyền 
tải; điện tử, cơ học, ghi âm, sao chụp, thu hình, phát tån qua mạng hoặc dưới bất 
ki hình thức nào khác nếu chưa được sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bàn. 
Ấn bản này được xuất bản tại Việt Nam theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyển 
giữa Nhà xuất bản Truyền bả Ngũ Châu, Trung Quốc và Nhà xuất bản Tổng hợp. 
“Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 


BIÉU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN 
ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP. HCM 


Liêu Dục Quần 
Y học truyền thống Trung Quốc / Liêu Dục Quán ; Tó Phương Cường dịch. - 
T.P. Hó Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015. 


148 tr. ; 23cm 
ISBN 978-604-58-0488-9 


1. Y học cổ truyền -- Trung Quốc. 2. Y học thay thế -- Trung Quốc. 
L Tô Phương Cường. 


1. Traditional medicine -- China. 2. Alternative medicine - China. 


610.51 — ddc 23 
1721-Q14 














Lời giới thiệu 
Lời nói đầu 
TIẾP CĂN VỚI TRUNG Y 9 
Sự thừa nhàn Trung y 10 
Phương thức tư duy trong Trung y 13 
Quả trình hình thành. 
và thay đối của truyền thống 18 
Lý giải về Trung y 22 
NHỮNG TÁC PHẨM KINH ĐIỂN 
ĐƯỢC LƯU TRUYỀN ĐẾN ĐỜI SAU 27 
D Sách “Hoàng Dé nội kinh” ngày nay 29 
` x “Hoàng Dé bát thập nhất nạn kinh” 31 
“Thần Nông bản thảo kinh” 33 
“Thương hàn tạp bệnh luận” 33 
“Trở thành sách” 
và “trở thành tác phẩm kinh điển” 35 
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TRUNG Y 39 
Học thuyết âm dương ngũ hành 40 
Tạng phủ vả tạng tượng 45 
Học thuyết kinh lạc 48 
Học thuyết nguyên nhân gây bệnh 53 
Hoc thuyét chán doán 57 
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRI 
BÊN NGOÀI VÀ BÊNTRONG 65 
Chêm cứu 66 
Phuang dugc n 
Phương pháp điều tri nêingoaikêthap 76 ERER 

















KIÉN THÚC VỀ THUỐC 7 BS š 
Sự hình thành học thuyết bản thảo 80 | 
Những tác phẩm đánh dấu mốc thời gian 80 | a 
Nghiên cúu duoc ly 88 
Tiệm thuốc và thị trường thuốc 89 
Bào ché và gia cóng 94 
Càu chuyên nhàn sêm 97 

PHONGTHÁIY GIA 105 
Biển Thước và Tán Việt Nhân 106 
Trương Trọng Cảnh và Hoa Đà 108 
Vuong Thúc Hòa và Hoàng Phủ Mật 110 
Tôn Tư Mạc 12 
Kim - Nguyên tứ đại gia 113 
Trương Cảnh Nhạc 117 
Diệp Thiên Sỹ 19 
Vương Thanh Nhậm 120 

TRUNG Y VÀ DƯỠNG SINH 123 
Bốn mùa thuận dưỡng 124 
Dược thực lưỡng dụng 125 
Vận động và sức khỏe 128 
Tinh thần và bệnh tật 130 

SỰ KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIÉN TRUNG Y NGÀY NAY 133 
Xây dựng hệ thống học thuật 
Trung y mang tính quy phạm 134 
Sự phát triển mới về 
chẩn đoán lâm sàng trong Trung y 136 
Trung - Tây y kết hợp và hiện đại hóa Trungy 138 
Y dược truyền thống Trung Quốc 
tiến bước ra thế giới 140 
PHỤ LỤC 1 143 
PHU LỤC 2 147 














Lời giới thiệu 


TT 310v A AN aa aA 
Những thành tựu rực ró của nền văn minh đó được thé hiện trong 
nhiều lĩnh vực như: triết học, điêu khắc, góm sử, phục sức, hội họa, thư 
pháp, âm nhạc, chữ viết... vô cùng độc đáo và đặc sắc, trong đó không 
thể không nhắc đến Y được có truyén Trung Quốc. Nén tảng lý luận Y 
được có truyền Trung Quốc dua trên nền tảng triết học cổ Trung Hoa: 
Âm Dương, Ngũ Hành. Âm Dương, Nga Hành cân bằng thì cơ thể khỏe 
mạnh, việc chữa bệnh cũng nhằm lập lại trạng thái cân bằng của các 
yếu tố đó. Từ đó, Y dược có truyền Trung Quốc đã xây dựng được một 
hệ thống y học thực sự hoàn chỉnh bao gồm việc chắn đoán, điều trị và 
ngàn ngừa bệnh tật, ra đời từ hơn 3.000 nằm trước. Y được cổ truyền 
Trung Quốc dùng các phương pháp: vọng chắn (quan sát bệnh nhân 
và hoàn cảnh), vần chắn (lắng nghe âm thanh từ thể trạng và tâm sự. 
của bệnh nhân), vấn chắn (hỏi bệnh nhân và người nhà những điều 
liên quan), thiết chấn (khám bằng tay và dụng cụ) dé xác định bệnh 
trạng. Còn điều trị gồm có phương pháp châm cửu, thuốc uống hoặc 
dùng ngoài da, và cd xoa bóp day ấn huyệt. Có thể nói, những thành 
tựu trong Y được có truyền là những kết tỉnh trí tuệ của con người. Trải 
qua hàng ngàn nêm lịch sử, Y được có truyền Trung Quốc phát triển 
ngày càng hoàn thiện, ngày nay, Y được cổ truyền còn kết hợp với Tây 
y, đem lại hiệu quả diéu trị cao hơn, đồng thời còn giúp điều hòa, phục 
hồi cơ thế nhanh chóng. Đề giúp cho độc giả có thêm tài liệu tham khảo, 
học tập và nghiên cửu về Y được có truyền Trung Quốc, chúng tói xin giới 
thiệu cuốn Y được truyền thống Trung Quốc của tác giả Liêu Dục Quần, 


bản dịch tiếng Việt do TS. Tó Phương Cường chuyển ngữ chính xác, 
đã mang đến những thông tin khá đầy đủ về quá trình hình thành, lý 
luận, phương pháp chẩn bệnh, diéu trị của Trung y, những kiến thức vé 
thảo được, về dưỡng sinh, và sự kế thừa, phát triển của Trung y trong 
bối cành ngày nay... Hình ảnh minh họa sống động, nội dung đầy đủ 
chính là những nét đặc sắc của quyển sách này, tôi tin rằng cuốn sách 
này đây sẽ là một tài liệu bổ ích cho những ai quan tâm đến lĩnh vực Y 
được cổ truyền Trung Quốc. Vi những lë dó, tôi xin trân trọng giới thiệu. 
cùng Quý độc giả. 


Bác sĩ Chuyên khoa 1 
PHAN HỒNG ĐIỆP. 


Lời nói đầu 


Ts nến văn minh cổ đại Trung Hoa, thiên vẫn, toán hoc, nóng 
nghiệp và Trung y học là bốn bộ môn khoa học phát triển khá sớm 
và có nội dung phong phú. Mặc dù có người cho rằng gọi đó là khoa 
học có về không thỏa đáng nhưng thực tế cho thấy, đây là những kiến 
thức có hệ thống hoàn chỉnh mang đảm bản sắc văn hóa truyền thống 
Trung Hoa. Nhưng trong bốn bộ môn khoa học đó thì Trung y học là bó 
môn khoa học duy nhất mà đến nay y học phương Tay vẫn không thay 
thế được. Nó đá, đang và vẫn phát huy được vai trò quan trọng của mình. 
trong đời sống của người dân Trung Hoa. 

Như chúng ta biết, y học có truyền Trung Hoa là một bộ môn khoa 
học có tính hệ thống hoàn chỉnh và được lưu truyền lại từ mấy ngàn năm 
trước. Lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, ký thuật chứa bệnh đã có lịch sử kế 
thửa và phát triển qua mấy ngàn nắm. Sau khi y học phương Tây thâm 
nhập vào Trung Quốc và là phương tiện chứa bệnh chính, thì lý luận y 
học phương Tây ở một mức độ nào đó đã phủ nhàn nhứng lý luận, nội 
dung trong y học truyền thống Trung Hoa, có thể gọi đây là một cuộc 
cách mạng trong linh vực y học. Thế nhưng nếu chúng ta đế y quan sắt 
thì sẽ thấy bản thân y học truyền thống Trung Hoa cũng đã có “Cuộc 
cách mạng” của nó. Trung y của ngày hôm nay thực ra dà phải trải qua 
rất nhiều “cuộc cài cách” lớn nhỏ mới có được diện mạo như ngày nay, tất 
nhiên Trung y hiện nay không giống với Trung y thời cổ đại cho nên chỉ 
có thé nói là Trung y hôm nay là sự kế thừa và phát triển những tinh hoa 
của nến y học cổ truyền từ bao đời nay. 

So với những nến y học cổ truyền của các quốc gia khác trên thế 
giới, nến y học cổ truyền Trung Hoa háu như không có khi nào trải qua 
sự gián đoạn trong lịch sử mà nó luôn hiện diện trong đời sống sinh hoạt 
và trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân từ mấy ngàn năm nay. Có 


Z 





“p Y được truyền thống Trung Quốc 


nhà khoa học cho rằng, nó có thể song hành tồn tại cùng với nến y học 
tiên tiến phương Tây đến ngày nay là do nền y học phương Tây ở Trung 
Quốc không phát triển; cho nên cán có sự bó trợ của y học truyền thống, 
đặc biệt là ở những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, vùng sâu vùng 
xa. Nhưng trên thực tế ở những thành phố phát triển, nền y học truyền. 
'thống lại rat được người dàn lựa chọn khi đau ốm và ngược lại người dan 
ở vùng nông thôn khi đau ốm lại rất mong có được sự giúp đỡ của y học 
hiện đại phương Tây. Người dân ở các thành phố lớn đang có xu hướng e 
ngại những tác dụng phụ từ thuốc Tay cũng như tü các loại thiết bị khám 
chữa bệnh của y học hiện đại phương Tây, nên rất cân nhắc việc làm phàu 
thuật, và rất nhiều người dàn chuyển hướng về y học cổ truyền, hy vọng 
có được sức khỏe từ những liệu pháp tự nhiên. Hiện tượng này chúng ta 
có thể xem như là sự “thức tỉnh” của nén y học cổ truyền. 

Chinh vi vậy mà chúng ta có thé nhân định rằng, y học cổ truyền 
Trung Hoa không diệt vong theo sự phát triển của nến y học hiện đại 
phương Tây, mà nó sẽ vĩnh tốn theo cuộc sống hiện đại và sẽ tiếp tục 
phát huy vai trò, giá trị vốn có của nó. 





TIẾP CANVÓITRUNGY 


Y học truyền thống Trung Quốc được ra đời 
vào thời ki chưa có những kiến thức khoa học cận 
đại làm nến tảng phát triển, vậy tại sao nó vẫn thỏa 
män được cơ bản các nhu cầu điều trị bệnh trong xã 
hội hiện đại, và vẫn còn tồn tại được? Trung y là một 
ngành khoa học hay chỉ là quả trình tích lũy kinh 
nghiệm? Hệ thống kiến thức này vẫn còn đang phát 
triển, hay sẽ được thay thế bởi ngành y học hiện đại? 
Đây là những vấn đề mà nhiều người đều quan tâm, 


j Y được truyền thống Trung Quốc 


10 


SỰ THỪA NHẬN TRUNG Y 


Là một người Trung Quốc, hiếm có ai không biết đến hay chưa từng 
sử dụng Trung y trong cuộc sống của mình. Dù là những người có sức 
khỏe tốt, hay những ai không “bén duyên” với "y học”, chí ít diéu biết 
đến sự tồn tại của Trung y. Tuy không hé có kinh nghiệm thực tế, nhưng 
khi bạn bè, người thản gặp phải những vấn đế về sức khỏe, ho thường 
khuyên rằng: Sao không thử đi khám Trung y. Dù không ít người cho rằng 
Trung y không phải là một ngành khoa học, nhưng một khi gặp phải 
những căn bệnh hiểm nghèo mà y học ngày nay không thể điều trị được 
thi họ lại tìm đến với Trung y. 


Những chuyện vụn vặt diễn ra hằng ngày có gì đáng để chủ ý? Nếu 
nghĩ đến cuộc sống của những người Trung Quốc ở hải ngoại trong hai 
bộ phim “Cao gió” hay “Người Bắc Kinh ở New York” chắc hẳn sẽ không 
còn ai cho rằng những diéu diễn ra xung quanh là lẽ hiển nhiên. A Xuân. 
- nữ nhân vật chính trong phim “Người Bắc Kinh ở New York” vì tri liệu 
căn bệnh về khớp của con bằng phương pháp Trung y, mà đã bị chồng 
cũ - vốn là người nước ngoài - kiện ra tòa; điều này khá giống với tinh 
tiết trong bộ phim “Cao gió” (cạo gió gay ra những vết bám trên da), 
theo luật nước Mi, điều này được xem là hành vi ngược đãi trẻ em, cũng 
vi điều này mà bố mẹ chúng sẽ mất quyền giám hộ đối với con cái. 





“Thuốc sử dụng trong Trung y đa phán déu là thực vặt. 


Tiếp cặn với Trung y 


=. Ngày nay, y học phương Tây được xem là phương pháp 
Cao gi6laphương pháp tr bệnh cơ bản, nhưng tại sao khi mắc bệnh người Trung 
xidụng bê của nhữngvặt Quéc vẫn tìm đến với Trung y? Tại sao khi xem tài liệu về phẫu 
có cạnh hình cung tròn — thuật của nước ngoài, rất nhiều người Trung Quốc không thé 
ng nhàm nh ria lí gidi được chúng? Có điều đó là do họ xem Trung y là một 
đóng tiền im loạ, ming” ngành khoa học, hay it nhất cũng công nhân rằng Trung y có 


chén, ria bắt, da sử lược, thé chữa bệnh. 


nhân bạc, sừng trầu _ tác k= 
động lèn các vị ti thích Không thé xem nhe sự thừa nhàn này. Thử nghĩ mà xem, 


hợp khác nhau trên ca sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, khiến nó có đủ khả 
thể theo quan điểm của nặng thống trị trị thúc của nhàn loại, thắm chí còn thay đối 
học thuyết im đương, ` 5 

kính lạc wong y học cổ... tu duy, lối sống của những người dẫn bình thường trong xã 
truyền, nhằm du phòng hội đương đại; nếu không có sự thửa nhận này, ngành y học 
và chứa tịbệnh tật Khoa truyền thống có còn tốn tại chàng? Khoa học là nén tàng của 
aaa a gewe h hỡi đại mà khoa học nhận được sự tôn thờ 
cáo gi lam thông kah tri thức, và trong thời đại mà khoa học nhận được sự tôn 

lục tảng cường Mu thông — cùng sự tin tưởng của con người, thì người Trung Quốc vẫn 
huyết mạch, dịch vụ dói cho rằng Trung y là một ngành “y học” - dù nó khác xa với 
wisaning nhức mổÍ€G khoa hoc của Tây y hiện đại, chính vì vảy nó là một vấn dé 


bắp là phương pháp chứa 
tri khá hiệu quả dáng được quan tâm và nghiên cứu 


Những vị thuốc trong Trung y truyền thống. 





qp Y được truyền thống Trung Quốc 


Việc thừa nhận 
Trung y là do nhắn tố 
nào quyết định? Lời 
giải thích thường gặp 
nhất: Trung Quốc là 
nước đất rộng người 
đông, sau khi y học 
phương Tây truyền bá 
vào Trung Quốc, trong 
một khoảng thời gian 
dai, vẫn không cách 
nào đáp ứng được nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe ki 
cho tất cả người dân Chim cùu là phuong pháp tri liệu “thắn W” của Trung y Trung Quốc. 
ở vùng nêng thôn lạc 
hầu, vì vậy mà cắn có y học cố truyền dé phụ trợ cho nó; mắt khác, quan. 
điểm bảo thủ và lạc hậu khiến người dân dẻ dàng chấp nhận y học cổ 
truyền, giữ thái độ e dè đối với nền khoa học tiễn tiến. 


Trên thực tế, phí thăm khám và bốc thuốc trong Trung y ngày nay 
không hé rẻ so với Tây y, vì vậy nếu căn cứ vào kinh tế së không thể hiểu 
tại sao con người ta lại tìm đến với Trung y. Điều đáng nói là, người dàn 
sau khi gặp những căn bệnh hiểm nghèo mà y học hiện đại võ phương 
cửu chữa, thì họ lai tìm về với Trung y, họ không tiếc tién của dé tìm kiếm 
những vị lương y như “Hoa Đà tái thế” để chứa trị 


Tóm lại, về cơ bán Trung y không hé “lạc hậu” điều này ngày càng 
được thé hiện rõ. Bởi vì trong xã hội ngày nay, các thiết bị chấn đoán ngày 
càng tiên tiến, những vấn đề mà nén y học hiện đại không thể giải quyết 
được ngày càng nhiều; tuy những phương pháp trị liệu như vật lí, hóa 
học, phẫu thuật... có thé làm thay đối hình dạng vốn có của con người. 
ngày càng tiến bộ, nhưng bản thân bệnh lý trong y học (y nguyên bệnh) 
cũng ngày một phức tạp hơn. Điều này, đã giúp Trung y, ngành y học 
luôn chú trọng đến sự khôi phục các chức năng và trạng thái tự nhiên. 
của cơ thế củng cố địa vị của mình. Và đây mới chính là lí do tại sao Trung 
y có thể tón tại trong xã hội ngày nay. 








Tiếp cận với Trung y 


PHƯƠNG THỨC TƯ DUY TRONG TRUNG Y 


Từ xưa, xã hội đã có sự phân chia. 
ngành nghề một cách rạch ròi, tram 
công nghìn nghề đều có những kiến 
thức và kỹ thuật chuyên môn riêng. 
Nhưng nếu nói đến những kiến thức 
về con người thi không thể biệt xét 
như vậy. 


Bằng phương thức tư duy loại 
suy “cận thủ chư than, viễn thủ chư. 
vật" (gần thì lấy ở thân mình, xa thì lấy 
ở vậu, các nhà triết học cổ đại Trung 
Quốc đã cho rằng trời đất là một thái 
cực, cơ thể người cũng là một thải 
cực, quy luật vận động trong cơ thể 
người giống với quy luật vận động  Bênhlịch được mộtthấythuốc Trung y viết 
của trời đất. Đạo gia để xưởng quan vào đầu thế kỹ XX, được gọi là “Mạch án", 
niệm “tất cả déu thuận theo tự nhiên”, 
đồng thời lấy quy luật tự nhiên “sinh lão bệnh tử” làm cơ sở lí luận. Trong 
tác phẩm Trung y “Hoàng Đế nội kinh” đã giải thích quy luật “bốn mùa 
thuận dưỡng” cơ bản như sau: mùa xuân nảy nở, mùa hë phát triển tươi 
tốt, mùa thu gặt hải, mùa đông nghỉ ngơi, đây là vi du điển hình cho thấy 
Trung y chịu sự ảnh hưởng của tư tưởng Đạo gia. 

Nếu xem xét kĩ các tác 
phẩm Trung y trong lịch 
sử, sẽ phát hiện tất cả các 
phương pháp điều trị thực 
tế và nền tảng xây dựng cơ 
sở lí luận trong Trung y đều 
vận dụng phép loại suy. Nói 
cách khác, nếu không hiểu 
được phương pháp tư duy 
loại suy thì không thế hiểu. 
được Trung y. 

Vi dụ về phương diện lí 
luận cơ bản, có thể thấy “hoc B 





Kim chàm cứu được tìm thấy trong ngồi mó nhà Hán. 


L Y được truyền thống Trung Quốc 


14 








thuyết tang tượng” chinh là mượn hình ảnh bộ máy triều đình phong kiến. 
dé chỉ những co quan chức năng trong cơ thế (như “Tắm là mốt vị vua, 
Ti là quan quản kho lương, Can là vị tướng quân, Đảm là vị quan trung 
chính”); các vị thuốc trong một bài thuốc đảm nhận vai trò quản, thần, tá, 
sử khác nhau được gọi là lí luận “Phương të học”; còn “Học thuyết Kinh 
Lạc” thì mượn hình ảnh sóng ngòi trong tự nhiên và lượng nước điều. 
tiết trong ao hồ, đế chỉ sự lưu thông khí huyết trong cơ thể người... Về 
phương pháp điều trị bệnh, Trung y cho rằng có một loại “tà khí" nào đó ở 
môi trường bên ngoài có thế xàm nhập vào bén trong cơ thế con người, 
khi đó bên trong cơ thế chúng ta xuất hiện những khoảng trống, chỉ cần 
lấp đầy những khoảng trống này thi “tà khí” tự động bị đấy ra ngoài, vì 
vậy mà mới có những phương pháp điều trị “bố pháp” để “phủ trì chính 
khí, bồi thực bốn nguyên” “tả pháp” së đấy hết “tà khí” đến tù bên ngoài. 

Hoặc quan niệm cho rằng, cơ thế người bị bệnh cũng giống như sự tắc 
nghẽn của những mạch nước trong thế giới tự nhiên; tử đó sinh ra lý luận 
và phương pháp trị liêu “giải uất “tiêu thực đạo trè". Về dược ly, ví dụ bản 
chất của gỗ Trắm Hương là nặng, không thể nối trong nước, vì thế được 
dùng đế hạ khí huyết; còn những loại hoa mọc trên ngọn cảy lại có tác 
dụng làm ting khí huyết. Trên thực tế, khi đế 
cập đến nhiều vấn đề cụ thế trong Trung y, thì 
luôn được quy kết thành mô thức tư duy đơn 
giản này. 


Các thấy thuốc thời có đại đã lấy bốn 
chữ °y giá ý dã" dé khái quát việc vận dụng 
và phát triển phương pháp tư duy này - chỉ 
dùng một chữ"ý” đã thể hiện được tính “thần 
bí” trong lí luận y học, tinh linh hoạt trong 
phương pháp trị liệu, và tính linh ngô của 
người học y. Nói cách khác, điểm đắc biệt 
trong y học cố truyến Trung Quốc là bản 
thân họ “có thé cảm nhận được nhưng khó 
có thể diễn tả bằng lời" Nhà cải cách Lương 
Khải Siêu (1873 - 1929) từng nói: “Phàm là 
học vấn của Trung Quốc luôn mang “tính 
thần bí” có thế hiếu được nhưng khó có thế 
diễn tả bằng lời, day chính là trở ngại lớn 
Hình ảnh lang y đi bán thuốc WONG việc truyền thụ kiến thức”. Và Trung y 
trên phố vào thời nhà Thanh. là một ví dụ cụ thé Thật vậy, ró ràng là các 


Tiếp cận với Trung y 


lĩnh vực khoa học cổ đại (như thiên vẫn, 
số học) hay thủ công kỹ thuật, Trung y đều 
thể hiện rõ văn hóa truyền thống Trung 
Quốc. Cho đến ngày nay, khi con người ta 
không ngừng dùng quan điểm khoa học 
của phương Tây để xem xét, so sánh, đánh 
giá, yêu cầu thay đổi khoa học truyền 
Hộp đưng thuốc thời nhà Đường, thống của Trung Quốc bao gồm cả Trung 
y; quan niệm °y giả ý dã" đại diện cho y 
học truyền thống khác xa so với khoa học cận đại - tinh thần quảng bá, 
truyền thụ trí thức và sự trở ngại trong việc truyền thụ kiến thức đã gặp 

phải không ít sự chỉ trích. 





Trong triết học cổ đại Trung Quốc phép tư duy loại suy luôn bị 
coi là “cảm ứng luận” trong học thuyết “Thiên nhàn hợp nhất” Giới học 
thuật thường cho rằng, dày là một trong những nguyễn lý cơ bản trong 
phương pháp tư duy của người Trung Quốc, trong đó thiền nhân tương 
cảm luận là một bộ phận cấu thành nên sơ đồ tư duy của người Trung 
Quốc. Sách “La Thị Xuân Thu” ở thế ky thứ III trước Công nguyên đã viết: 
“Loại cố tương triệu, khí đồng tắc hợp, thanh tỉ tắc ửng” (cùng loại thì 


{ 
1 


Farrak ppa 


VY kh} op ators 
mapa t a xa} Papa 
mW np 34 BÊ < 4 kap 





“Y đạo dó" thời nhà Thanh, bức tranh vë cảnh bắt mạch. 
phương pháp chắn đoán cơ bản trong Trung y. 








Trong lịch sử Trung Quốc, một số nhà y học nổi tiếng dà được din gian thắn thánh hóa. 
Trong dó có Dược Vương Tên Tư Mạc, tương truyền khi ông cán đến long, hồ để chữa bệnh 
thi long, hó liền đến và luôn ở bản ông, do 46 khi người ta tac tượng Tôn Tư Mạc 
16 đu có tượng của long, hó. 


Tiếp cận với Trung y 


hấp dẫn nhau, “khi” giống nhau thì 
có thế phối thành một thế, âm thanh 
giống nhau có thế hòa vào nhau); đến 
thời Bắc Tống (960 - 1127) Tán Ninh (919 
~ 1001) dựa trên sự tống kết cơ bản của 
người xưa, đã viết “Vật loại tương cảm 
chí” liệt kê ra hơn 500 chủng vật cảm. 
ứng lån nhau; và khí đến tay nhà ly học 
Trình Di (1033 - 1107), thì hiện tượng này 
được trùu tượng thành một nguyên lý 
cơ bản "giữa trời và đất chỉ tồn tại cảm 
và ứng”. Vì vậy, khi thừa nhận nén y 

học truyền thống Trung Quốc cũng có Nan onang ei 
nghĩa là thùa nhận những kinh nghiệm. một trong bắt tiên, lưng đeo hô lô 
đã được đúc kết từ xa xưa; và “cảm ứng" — thuốcđichữabệnhtrongdảngian 
thay tư duy loại suy) là một trong những 

kinh nghiệm đã phát huy tác dụng to 

lớn của nó. 


Tóm lại, phương pháp suy tư “cảm ứng” vừa có thể tạo ra vu thuật 
(majic), vừa có thế tạo ra tính hai mặt trong khoa học. Ví dụ, khi cho rằng. 
trẻ con bị “hở hàm ếch” là do người phụ nữ mang thai nhìn thấy thỏ. 
hoặc ăn thịt thỏ, di nhiên đây là sự cấm ky trong "luật tiếp xúc” và “luật 
tương tự” mà ra; nhưng đây vẫn được xem là kiến thức “thai giáo” có đại 
có nhiều nôi dung khoa học, được xảy dựng trên có sở tư duy giống 
nhau. Lý Thời Trân (1518 - 1593) đời Minh (1368 - 1644) là một nhà y học 
cổ đại nối tiếng, nhưng tü trong “Bán thảo cương mục” của ông, cũng có 
thé thấy “dụng dược tri thức” (cách dùng thuốc) của ông cũng không bắt 
nguồn tü thực tế. Ví dụ, súng tiết (một loại hỏa khí củ) có tác dụng cố 
định vị trí, nên dà dùng nó trong việc "khó sinh” của phụ nữ; cái lược có. 
khả năng khai thông, dùng để khai thông các “tuyến sữa” bị tắc. Người. 
xưa cho rằng đây là những chuyện vô bố; còn người đời sau lại nghĩ rằng. 
tuy lược không thế làm thay đổi nguc, nhưng quá trình chải ngực nhiều. 
lần dà đưa đến tác dụng, giống như việc xoa bóp (trị liệu vật lý), kich 
thich tuyến vú tiết ra sửa. 


Có hai điểm đáng chủ y: một là phương pháp trị liêu trong tư duy 
loại suy, tưởng tượng ra công năng của thuốc, dựa vào thực tiễn dé chọn. 
lọc những cái đúng, không ngừng góp nhặt kinh nghiệm thực tiễn, và bất 





Z 


p Y được truyền thống Trung Quốc 


18 


luận là chúng đúng hay sai thì nguyên lý phát minh ra chúng déu giống 
nhau. Hai là phương pháp tư duy đơn giản, nguyên thủy, cơ bản nhất của. 
nhàn loại, nhưng đây không chỉ là sự vån dụng vẫn minh nhân loại ở thời 
ki đấu. Sự khác nhau của y dược học trong các thời kì, xét về mặt ý nghĩa 
thì có thế nói đó là kết quả của quá trình vận dụng phương pháp tư duy. 
này. Cho đến khi khoa học cân đại trở nên phố biến, sau khi “phép thực 
chứng” thay thế cho “phép loại suy” dé trở thành phương thức tư duy cơ 
bản của con người, hệ thống kiến thức của y học truyền thống mới hoàn. 
toàn thay đối, và khiến cho nhiều người cảm thấy la lắm. 


QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
VÀ THAY ĐỔI CỦA TRUYỀN THỐNG. 


Dù Trung Hoa là đất nước có lịch sử lâu đời, cơ bản được xem là “thiền 
triéu đại quốc”, có địa vị độc tôn, nhưng vẫn chịu sự ảnh hưởng của vẫn 
hóa nước ngoài. Trên lĩnh vực y học, lấy thời điểm cuối đời Minh đầu đời 
Thanh làm mốc thời gian, trước và sau khi chịu ảnh hưởng của văn hóa 
nước ngoài dš xuất hiện hai tính chất hoàn toàn khác nhau. 


Vào cuối đời Minh đầu đời Thanh, tuy có sự du nhập y học từ Ấn Độ. 
và các nước A Rập, nhưng do văn hóa truyền thống Trung Quốc không 
có sự khu biệt về bản chất nên không dẫn đến xung đột gay gắt, mà đa 
phần đều dung hòa với nhau, ví dụ tiếp thu một số kiến thức về thuốc, 
phương pháp phẫu thuật đục thủy tinh thế, tấy tế bào chết... Thậm chí 
đến năm 1805 phương pháp tiêm chủng đậu mùa được du nhập vào. 
Trung Quốc, nhưng các nhà y học đã giữ nguyễn lối tư duy cũ, cho rằng 
trâu có tính ôn hòa nên sử dụng phương pháp tiêm chủng đầu mùa cho 
trâu sẽ an toàn hơn là dùng cho người. 

Vé sau, khi lấy giải phẩu và thực chứng làm nền tảng, thì ngay khi 
nến y học phương Tây cặn đại hoàn toàn khác với y học Trung Quốc được 
du nhập vào trong nước, các nhà y học Trung Quốc vån giữ thái dó “Tây. 
học Trung nguyên”, “Trung Tây hội thông”, Trung y và Tây y tương đối 
giống nhau, chỉ khác ở phương pháp thể hiện. Mãi cho đến khi có người 
kêu gọi chính phủ làm theo cuộc Duy tan Minh Trị ở Nhật Bản, hoàn toàn. 
gat bỏ Trung y thì lúc này Trung y mới đối mặt với khó khăn thực sự. 

Thời cuộc không ngừng thay đổi, khi chúng ta xem Trung y như mòt 
hệ thống kiến thức dé nghiên cứu, không bàn cãi về sự đấu tranh của 
những chi sĩ y học Trung Quốc, hay quá trình đấu tranh chống lại sự xóa 


Tiếp cận với Trung y 


bỏ y học truyền thống, mà nên xem xét sự ảnh hưởng của nền y học này, 
dưới nguy cơ bị xóa bỏ, thì hệ thống kiến thức y học Trung Quốc đã có 
những thay đổi gi. 

Trước tiên, nếu không có sự ảnh hưởng của y học phương Tây, sẽ 
không có cái gọi là “Trung y“; nếu như nến y học phương Tây cận đại 
không chiếm vị trí thống trị thì sẽ không xuất hiện cụm tü “y học truyền 
thống? Chỉ khi tồn tại một nền y học khác để đối chiếu, người ta mới nhận 
ra điểm khác nhau giữa chủng; và cũng chỉ khi xuất hiện mối nguy hiểm 
đe dọa đến cuộc sống thì con người mới nghĩ đến việc bảo vệ mình - 
mới thấy được giả tri tón tại và ưu điểm của bản than. Trên thực tế, nếu 
xem kĩ các loại sách báo Trung y tù đầu thế kỷ XX trở lại dày, sẽ phát hiện 
thấy cách các nhân sĩ Trung y đã mô phỏng Tây y, để xây dựng hệ thống 
Trung y hoàn chỉnh từ lí luận cho đến dược vặt học, trị liệu học, bệnh lí 
học, bệnh nguyên học. Nếu nhìn bao quát sự mô phỏng phong cách biên 
chép sách vở, có thể thấy rằng Trung y đã tiếp thu tính logic trong tư duy 
của Tây y, tiếp thu cách tư duy và nhìn nhận vấn đề của người thấy thuốc. 

Điều thứ hai, khi Tây y du nhập vào Trung Quốc, đã đem đến cho 
Trung y rất nhiều kiến thức khoa học cơ bản về con người. Khi quyển 
sách Trung y kinh dién “Hoàng Đế nội kinh” được hoàn thành, con người 
đã hiểu được những kiến thức cơ bản như không ăn uống sẽ chết, 





Dung cụ y dược của “Thái y viện” trong cung đình thời nhà Thanh, góm: cân thuốc, cối nghiền 


thuốc. cối giã thuốc, nổi sắc thuốc. 


_- 3 Y được truyền thống Trung Quốc 





Năm 1827, Công ty Đông Ấn Độ của Anh quốc mở bệnh viện mắt đầu tiền tại Ma Cao, Trung Quốc. 


thức ăn là nguồn năng lượng duy trì sự sống, đặt tay lên ngực cảm nhận 
được nhịp đập của tim được giải thích là “vi chỉ đại lạc”; những quan niệm 
cũ như nước tiểu di từ ruột non đến bàng quang “bàng quang hữu hạ 
khẩu, vỏ thượng khấu” dán được thay thế bởi những kiến thức khoa học 
phổ thông về con người. Tương tự, nhờ có Tây y mà Trung y hiểu được cái 
mà họ gọi là kinh lạc không phải là huyết quản, từ đó bắt đầu tìm hiểu về 
các vấn đề như kinh lạc là gì, tạng phủ trong Trung y là gì... Đồng thời xây 
dựng sơ đồ lý luận cơ bản trong Trung y bao gốm “Học thuyết Kinh Lạc”, 
“Học thuyết Tạng Tượng”. 


Ba là, dù sau khi Tây y du nhập vào Trung Quốc, Trung y đã chịu 
không ít sức ép, nhưng vì để bảo vệ sự sinh tồn của bản thân nên Trung y 
đã cố gắng phát triển, mở các trường dạy học, chú trọng bối dưỡng nhân 
tài, xảy dựng các hội học thuật và xuất bản các loại sách báo, dịch các 
tác phám y học Nhật Bản Hán phương, nghiên cứu chế tạo “quốc dược”, 
và đem đến thế tự chủ tích cực chưa từng có. Có thể nói tất cả những sự 
thay đổi này là nhờ sự ảnh hưởng của y học phương Tây. 

Nếu nhìn vấn đề ở khía cạnh lịch sử, khi bất kì nến văn hóa ngoại 
lai nào du nhập vào, đều mang đến cho vùng đất đó những nét văn hóa 
mới, làm phong phú hơn văn hóa nơi đó, thậm chí tạo diéu kiện cho văn 
hóa nơi đó thăng hoa. Khoa học phương Tay cận đại cũng là một loại 





Tiếp cận với Trung y 


văn hóa, bản thân nó không hé dồn ép Trung y, mà ngược lại nó khuyến 
khích và tạo cơ hội cho Trung y phát triển. 


Trong giai đoạn giao thoa văn hóa Trung y và Tây y đặc biệt này, 
năm 1958 Bộ Y tế đã ủy thác cho Học viện Trung y Nam Kinh và những 
nơi khác biên soạn tài liệu mới về Trung y, có thể nói dày là bước ngoặt 
lớn trong lịch sử Từ đó mới có món “Khái luận Trung y hoc” có phạm trù 
và khái niệm của “lí luận cơ bản Trung y“ Có thé nói rằng việc biên soạn 
giáo trình mới cũng chính là chỉnh lí hệ thống kiến thức Trung y, hay nói 
đúng hơn là hệ thống hóa kiến thức từ những kiến thức phức tạp và lộn 
xón, chọn lọc những nội dung mấu chốt mang tinh hạt nhân để làm “hệ 
thống cơ bản” của y học truyền thống. Mấy mươi nằm qua, giáo trình dạy 
Trung y dš qua nhiều lần sửa đối, nhưng nội dung và cấu trúc không thay 
đối nhiều. 


Trong cấu trúc y học mới này, thì “Học thuyết Kinh Lạc” không bao. 
hàm những më tả trong “Hoàng Đế nói kinh” như “Những đường hiện ra 
trên cơ thế có thế thấy được gọi là mạch lạc, cải gì ấn ở bën trong gọi là 
kinh mạch” “mạch có màu xanh là hàn, màu đỏ là nhiệt và nối rê, lục phủ. 
ngủ tạng được định nghĩa thành 
một “đơn vị sinh lý” - tức là khí tạng. 
trong giải phẫu học không giống 
và đúng với cách goi tên so sánh 
với các vị quan trong triều dinh như. 
trước. Chàm cửu học cũng không 
bao gồm những bệnh của “ngoại trị 
pháp" như chích mổ u nhot và được 
gọi là phương pháp trị liệu bằng 
cách thông qua vật lý trị liệu đế điều. 
chỉnh, chữa trị sự vận hành của khi 
huyết và tạng phủ” Đồng thời, khái 
quát thành những đặc điểm cơ bản 
của trị liệu học trong Trung y để 
làm rõ những nét khác biệt với Tây 
y, đó là “biên chứng thi trị”, tức là 
= căn cứ vào những biếu hiện của cơ 
Sau khi Tây y du nhập vào Trung Quốc thì thé, bệnh trạng mà tổng hợp lại và 
nh nh nu An ng nga 3y tim phương pháp điều trị cho triệu 
của thế ký XX chứng “chứng” bệnh (như: hư, thực, 





“p Y được truyền thống Trung Quốc 


22 


hàn, nhiệt), chú không chứa trị theo cách đau chân chữa chân, dau đấu. 
chữa đấu nữa. Dù nhiều nhà y học Trung y cho rằng, nguyên tắc trị liệu 
này do danh y Trương Trọng Cảnh (khoảng 150 - 219) thời Đông Hán (25 - 
220) thiết lập nên, nhưng trên thực tế, nếu không có sự tiếp thu của y học 
phương Tây thì sẽ không có khái niêm “biện chứng thi trị” với nội hàm 
mới như thế. Bởi vì vào thời Hán, nguyên bản "IE" (tức chứng minh) và “fE” 
(túc chứng bệnh) là giống nhau, trong lịch sử tư duy của các nhà y học, 
họ không có y thức phân biệt hai chứ này - dù là hư, thực, hàn, nhiệt, hay. 
đau bụng, nhức đầu, đều là tên gọi của các căn bệnh trong sách Trung y. 


Như thế, những kỹ nghệ hay hệ thống tri thức là những di sản vẫn 
hóa quy báu, trừ khi nhất thành bất biến còn lại đều không ngững thay. 
đổi, tiến triển theo sự phát triển và thay đối của tiến trình lịch sử. Trung 
y thời đấy không phải là Trung y thời “Hoàng Đế nội kinh’, cũng không. 
giống với Trung y ở đầu thế kỷ XX. Hay nói cách khác, Trung y đã sớm 
hiện đại hóa, thậm chí có thé nói sự khác biệt của nó từ xưa đến nay củng 
chỉ là sự khác biệt giữa Trung - Tây y mà thôi. 


LÝ GIẢI VỀ TRUNG Y 


Để lý giải về Trung y ta xét ở các phương diện sau. 

Phương diện thứ nhất là lý giải thuộc tính nhãn thức và phương 
thức tư duy của nó. Người xưa đã lấy hình ảnh “tú tài học y, như bắt gà 
trong chuồng” đế ví sự dễ dàng trong việc học y của các vẫn nhân, sở 
di nói như vậy là do sự tương thông giữa phương thức tư duy cơ bản và 
thuộc tính tri thức của nó. Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên của Trung 
Quốc ngày nay, Trung y sử dụng khá nhiều các kiến thức cổ, vì vây những 
người thời nay muốn lí giải được Trung y, cán có kiến thức về văn hóa lịch 
sử phong phú, trong đó bao gồm cả kiến thức về lịch sử triết học, lịch sử 
tư tưởng Trung Quốc. 

Ngoài ra, đế lí giải về Trung y còn có một con đường tắt, đó là học 
các kiến thức vẫn hóa của nhân loại, với những học giả đương đại xem 
khoa học tự nhiên là bộ phản cấu thành nën hệ thống kiến thức chủ yếu 
thì điều này cực kì quan trọng. Nguyễn nhàn là do nhàn loại đã xem cách 
thức tư duy cơ bản nhất trong hệ thống các loại văn hóa là phương diện. 
chủ yếu trong nghiên cứu, từ đó khái quát nên một số tính chất chung và 
đắc điểm cơ bản của nó. 


Tiếp cận với Trung y 


Ó phương diện thứ ba là lý giải những ấn giấu của tư duy triết 
học trong Trung y. Ở trên chúng ta đã nói đến những ưu thế và đặc 
điểm cơ bản của “Biện chứng thi trị” trong Trung y, day cũng là một 
vi dụ điển hình nhất. Do tính phức tạp giữa cơ thể người và bệnh tật, 
trong thực tế y học và khoa học luôn tốn tại mâu thuẫn nhất định. Trong 
quyến “Dẫn luận y học thực nghiệm” ông Claude Bernard (1813 - 1878) 
đã nhấn mạnh, dù các y sinh thường nói với êng rằng, trong y học có 
quá nhiều tính đặc biệt, nhưng ông lại cho rằng, đã là khoa học thì được 
phép có sự đặc biệt. Trong tinh quy phạm và thường thức của “khoa học” 
thì linh hồn của Trung y là “Biện chứng thi tri” đang ở trong sự ling 
túng võ cùng. Trung y cho rằng, trên thế giới không có hai người hoàn 
toàn giống nhau, cũng không có hai chứng bệnh y hệt nhau, cho nên 
không thể sử dụng các phương pháp trị liệu hoàn toàn giống nhau. 
Dù trên thực tế không hé có sự cực đoan nghiêm trọng như vậy, trong. 








Rất nhiều người cho rằng tuổi tác và y thuật của thấy thuốc Trung y có quan hệ với nhau, 
thấy thuốc càng lớn tuổi càng được tin nhiệm. 


“p Y được truyền thống Trung Quốc 


+ 


Trung y vẫn thường dùng những bài thuốc cố định nhưng. 
về lí luận thì là như vậy, trong chấn đoán lâm sàng cấn căn 
cứ vào tình trạng cụ thể đế đưa ra bài thuốc phù hợp. Điều 
này gây xung đột cơ bản với khả năng trùng lặp được nhấn. 
mạnh trong khoa học. Thực ra muốn làm ró hai vấn đế này 
hoàn toàn không khó. 


Một trong những nguyên nhân mà Trung y cho rằng. 
không thể trùng lặp là do đối tương điều trị là người chứ 
không phải những căn bệnh. Trên đời không có hai người 
hoàn toàn giống nhau nên phương pháp điều trị đương 
nhiên là không thé trùng lặp. Về phương diện quan niệm, trên. 
thuc tế Trung y chiếm ưu thế hơn so với Tây y. 

Mặt khác, tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng đa 
số các trường hợp chỉ có sự sai biệt về lượng. Vì vậy Trung 
y mới đúc kết ra một số nguyên tắc điều trị cơ bản và cũng. 
như việc không ngừng tạo ra những “phương thuốc” (thuốc 
pha chế sẵn) mới. Vì thế mà phương pháp điều trị trong 
Trung y không có sự trùng lập. 


Vậy cỏ sự trùng lặp hay không, nó hoàn toàn chỉ là cái 
bóng của những sự bất đồng, vì biếu hiện của những tranh 
luận phát sinh ra sự bất đồng được biếu thị qua những phán. 
đoán giữa “đồng” và "di" “Đống” trong con mắt của Trung y, 
không nhất thiết phải là những bệnh trang giống nhau; còn 
“dị” nếu dựa trên chấn đoán làm sàng của y học hiện đại thì 
có thé là cùng một chứng bệnh. Chính vì thế, khi chúng ta lấy 
biếu hiện của bệnh trạng hay y học hiện đại làm tiêu chuấn 
đánh giá “đồng” và “di”, thì trong Trung y không chỉ tón tai 
hiện tương “không thé trùng lặp” - “đồng bệnh di tri” mà còn 
có những điều lạ kỳ về “dị bénh đồng trị“ Nhưng nếu lấy kiến. 
thức trong bệnh nguyên, bệnh lí học làm tiêu chuẩn đánh giá 
“đồng” và “di” thì đương nhiên trong Trung y cũng tón tại hiện 
tuang “đồng bệnh đồng trí”, “dị bệnh dị tri” 

'Về vấn đề này thì các bác sĩ Trung y trên thế giới có lấy 
một ví dụ, vào giữa thế kỷ XX chứng viêm não đã hai lần 
hoành hành, bác sĩ nhí khoa Tây y đã áp dụng phương thuốc 
điều trị có hiệu quả ở lấn trước nhưng không đạt được kết 
quả như mong đợi ở lán thứ hai, vé sau một bác sĩ Trung y đã 
dùng phương thuốc khác chữa trị thành công. Nguyễn nhân. 


là do Tây y cho rằng hai lấn xuất hiện 
chứng bệnh này là như nhau; nhưng 
Trung y lại nhận định rằng, trong 
hai môi trường khác nhau nên bệnh. 
nguyên sẽ tồn tại ở dạng “thấp” và 
“nhiệt” khác nhau, vì thế mà phương. 
pháp điều trị cũng khác nhau. Củng 
giống như “Bổ trung ích khí hoàn” 
bán trên thị trường tức là ky thuật trị 
liệu và lý luận của Trung y càng ngày 
cang được lý giải rõ hơn, vốn được 
danh y Lý Cảo (1180 - 1250) thời xưa 
dùng để điều trị các bệnh về dạ dày, 
nhưng nhiều nhà y học hiện nay cho 
rằng, nó có thé chứa được những 
bệnh khác như thiếu máu, suy nhược 
thần kính, bệnh trí... Vi theo Trung y, 
tuy biếu hiện của những bệnh này là 
khác nhau nhưng về bản chất chúng 
giống nhau. 


Đến đây, ta có thé nói đến 
phương diện thú hai. Trên thực tế, 
những kiến thức cơ bản của khoa 
học chuyên sâu cho thấy, nếu những 
người không thuộc lĩnh vực y học sẽ 
không hiểu được tại sao thuốc kháng 
sinh lại có thể tiêu diệt được vi khuấn. 
cùng loại, người không thuộc linh 
vực Trung y thì cũng sẽ không biết 
được những kiến thức này. Nhưng 
có điều thú vị là, trong thực tế ngay 
chính người thuộc lĩnh vực Trung y 
cũng không thực hiếu tính khách 
quan cơ bản trong hệ thống kiến 
thức của nó là gì. Ví dự như trong 





Tiếp cận với Trung y 


maswa 


Ta TA 





Từ thời Tán Hán đã bắt đầu có sự giao 
luu y học với nước ngoài. Đây là bia 
tác phẩm “Trung y châm cứu học" 
do Nhật Bản xuất bản, 


“dược vặt” và “chăm cứu” người ta không hiểu rõ cơ chế khách quan 
trong quá trình điều trị bằng phương pháp chăm cửu, càng không hiểu 
mối quan hệ mặt thiết giữa “kinh lạc” với phương pháp điều trị này; 


trong quá trình điều trị bằng thuốc, tuy việc nghiên cứu các “thành 





“p Y được truyền thống Trung Quốc 


26 


phán hữu hiệu” có trong thuốc đã tiến hành hàng chục năm, nhưng đế 
lí giải được cơ chế tác dụng của bài thuốc, bao gốm các thành phấn gì 
tao nên phương thuốc thì vẫn chưa đưa ra được câu trả lời thỏa đáng. 


Trước tình trạng không hiếu ró nguyên nhân tại sao, nhưng Trung. 
y vẫn có thế vån dụng nhiều loại thuốc một cách linh hoạt, có hiệu quả 
và đạt được mục đích trị liệu; nguyễn nhân cơ bản nhất là do Trung y sử 
dụng một hệ thống hoàn chỉnh nối tiếp nhau từ bệnh nguyên, bệnh lí, 
đến phương pháp điều trị và thuốc diéu trị. Nói một cách đơn giản hơn, 
thuộc tính của bệnh có quan hệ tương ứng với công năng của thuốc. Ví 
dụ “Tiêu Dao Hoàn” có tác dụng “giải uất” dùng để điều trị chứng đau đầu 
do “can uất khí trẻ” gây ra, “can” và “khí” trong đó là khái niệm phạm tra 
sinh lí học; "uất? “trè” thuộc phạm trù bệnh nguyên và bệnh lí, “giải uất” 
thuộc pham trù trị liệu học và dược lí học. Còn nếu đi sâu vào tìm hiếu tại 
sao những thuốc có vị đắng, khô trong “Tiêu Dao Hoàn” lại có công dụng 
“giải uất điều này có liên quan đến hàng loạt khái niệm và lí luận khác. Vi 
dụ trong ngũ hành Can, Ti tương ứng với Mộc, Thổ, Mộc khắc Thổ suy, phù 
Thổ (T) có thé kháng Mộc (Can), cho nên vị thuốc được dùng không cán 
tác dụng trực tiếp lên Can, còn Phục Linh có tác dụng bó Ti. Nếu truy hỏi 
tại sao Phục Linh lại có tác dụng bó T, thì chúng ta sẽ quay lại với phương 
thúc tư duy loại suy co bản: Phục Linh mọc trên rẻ cây Tùng, Bách hàng. 
nghìn năm, hấp thụ được tinh hoa của “Thổ khí; vì vậy có thể bổ “Thổ' (T). 


Tất nhiên những điều này không phải là “khoa học; nhưng chỉ khi 
hiểu được những điều này mới có thé hiểu được tại sao khi đối diện với 
những chứng bệnh mới, tại sao Trung y không cần dựa vào kinh nghiệm. 
y học trực tiếp hay gián tiếp nào mà vẫn có thể xử lí được. Nguyên nhân 
là do Trung y không đơn thuần là kinh nghiệm y học thuần túy, mà cần. 
cứ vào biếu hiện của bệnh, để vận dụng lí luận cũng như phương pháp 
xửlí thuốc phù hợp. Vì vậy dù không phải là khoa học nhưng nó vẫn chữa 
được bệnh, và đây lại là một vấn dé khác. Ly giải được chàn lý ấn chứa 
dàng sau điều kì diệu này, chính là nhiệm vụ của nghiên cứu khoa học, 
cũng là để hiểu rõ hơn về Trung y. 


Đến đây thì vấn dé này vẫn chưa kết thúc. Nhìn tổng thé, Trung y chỉ 
chú trọng đến nhàn và quả mà không đề cập đến cơ chế tác động, quá 
trình biến hóa trong nó, vì vậy mà gọi là “triết học y“ Nhưng nếu chúng ta 
thừa nhận rằng, nhãn loại mãi mãi không thể hiểu hết tất cả các mắt xích 
giữa nhân và quả, sau khi mở được một chiếc hộp đen, lại phát hiën ra vò 
số chiếc hộp đen khác, vậy cách giải quyết vấn để trên chẳng bao giờ lỗi 
thời. Và đây cũng chính là giá trị cơ bản nhất của Trung y. 





NHỮNG TÁC PHẨM KINH ĐIỂN 
ĐƯỢC LƯUTRUYỀN 
ĐẾN ĐỜI SAU 


Các tác phẩm Trung y nhiều vó kể, nhưng những tác 
phẩm được liệt vào hàng kinh điển thì không có là bao. Vậy 
từ khi nào những tắc phẩm này trở thành sách kinh điển? 
Nếu gặp phải câu hỏi như thế này, cắn suy nghĩ thật kí nên 
trả lời nó như thế nào. Vì thông thường thời đại viết sách 
lịch sử và sách khoa học so với thực tế khách quan luôn có 
sự khác biệt rất lớn; vả lại hoàn cảnh cuốn sách ra đời và 
thời điểm cuốn sách trở thành tác phẩm kinh điển lại là hai 
chuyện khác nhau. 





qp Y được truyền thống Trung Quốc 





Tranh Thần Nông hái thuốc Theo truyền thuyết, 
Thin Nông là người phát minh ra các vị thuốc trong Trưng y 





"Những tác phẩm kinh dién được lưu truyền đến đời sau 


SÁCH “HOÀNG ĐẾ NỘI KINH” NGÀY NAY 


“Hoàng Đế nội kinh” là tác phẩm Trung y kinh điển sớm nhất và 
quan trọng nhất, được cho rằng ra đời vào thời Tiên Tán. Nhưng cho đến. 
nãm1973 sau khi khai quật làng mó Tây Hán tại Mã Vương Đôi, tỉnh Hő 
Nam, người ta phát hiện rất nhiều bạch thư (sách làm bằng lua), trúc mộc 
viết về y hoc, và điều này trở thành một vấn dé tranh cải mới. Bởi nếu xét 
về trình độ kỹ thuật và lí luận, những sách y học khai quật được tại Mà 
'Vương Đôi không những ra đời trước “Hoàng Đế nội kinh” mà nội dung 
giữa chúng cũng liên quan trực tiếp với nhau, có thế nhận thấy rằng giữa 
chúng tốn tại sự kế thửa và phát triển theo hệ thống. Vì thế mà những tác 
phẩm y học tìm thấy trong những ngôi mộ được chòn cất vào nằm 168 
(trước Công nguyên) trở thành chứng cứ trực tiếp cho việc nghiên cứu. 
thời gian quyến “Hoàng Đế nội kinh” được viết ra. 


Như vậy, phải chăng những sách y học khai quật tại Mã Vương Đôi ra 
đời trước thời Tiên Tán? Nếu khả nẵng này thực su tồn tại, thì vẫn không. 
ảnh hưởng đến thời gian ra đời của “Hoàng Dé nội kinh” 


“Thu chí” sớm nhất của Trung Quốc 
được viết vào thời Tây Hán (206 trước 
công nguyễn - 25 Công nguyên) có 
quyến “Thất lược” (nguyên bản bị mát, 
nhưng nội dung được chép lại trong. 
phần “Văn nghệ chí - Hán Thư”) chép tay 
của cha con Lưu Hương (khoảng 77 - 6 
trước Công nguyễn) và Lưu Hàm (7 - 23) 
có viết về “phương kỹ lược” ghi chép vé 
y liệu và trường thọ với “Y kinh”, “Kinh. 
phương”, “Thần tiên” và “Phòng trung”. 
Trong đó, “Y kinh” là tác phẩm lí luận 
y học, "Kinh phương” là phương pháp. 
phối thuốc điều trị bệnh, còn “Thần tiên” 
và “Phòng trung” chủ yếu hướng din 
những cách dé trường thọ như không. 
dùng ngũ cốc, dùng các loại thuốc để 
nuôi dưỡng cơ thể... và cả những kiến 
thức về giới tính giúp cả hai cảm thấy. 
thoải mái nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe. 
KKN KAG Nghiên cứu nội dung mười bốn loại sách 





“của quyền “Hoàng Dé nội kinh” ngày nay. y học khai quật từ Mã Vương Đôi phát 29 


sp Y được truyền thống Trung Quốc 


hiện ra rằng, nếu nhìn tống thế chúng đều hàm chứa 4 phương pháp của 
“Phương kỹ lược” trong sách “Thất lược” Vì vảy, số sách này đã thế hiện 
toàn bộ thực trạng y học thời Tây Hán, chứ không chỉ ở một thời điểm 
trong thời đại đó, chúng đã trở thành những cố vắt hàng trăm năm. 

Ngoài ra, còn cho rằng “Tố vấn” và “Linh khu” gốm 9 quyến chia 
thành 81 thiên cũng chính là 18 quyến “Hoàng Đế nội kinh” được ghi chép. 
trong “Thất lược? nhưng có suy đoán cho rằng “Tố vấn” và “Linh khu” ra đời 
vào thời Hoàng Phủ Mịch (215 - 282) Tây Phổ (265 - 317), thư chí trong các 
triều đại đều phân “Tố vấn” và “Linh khu” ra làm hai bộ phân độc lập. Mấy. 
chục quyến sách y học khác được ghi chép trong “Thất lược” đã không còn. 
tón tại, thậm chí trong các tác phẩm đời sau cũng khó lòng tìm thấy dáu 
tích của chúng, chính vì vậy 18 quyến “Hoàng Dé nội kinh” cũng khó bảo. 
tén một cách nguyên vẹn. 

Tóm lại, không thé vì cái tên 
“Hoàng Đế nội kinh” được ghi chép 
trong sách “Thất lược” mà cho rằng 
quyến “Hoàng Đế nội kinh” do “Tế 
vấn" và “Linh khu” cấu thành ra đời. 
sớm hơn “Thất lược”. Cuối thời Tây 
Hán, Vương Mãn (tại vị 9 - 23) sau khi 
cướp ngôi nhà Hán đã hai lán chiêu 
mộ nhàn sĩ có tài văn chương khắp. 
thiên hạ về kinh thành để viết sách, 
đồng thời yêu cấu tổng hợp tất cả 
ý kiến khác nhau. Từ những quan 
điểm y học của các trường phái khác 
nhau trong “Tố vấn” và “Linh khuf, cho 
đến đặc điểm nồi bật của xu hướng 
“thống nhất dị thuyết” tiêu biếu đá. 
được hệ thống hóa lại theo sự liên hệ 
mật thiết với bối cảnh tồn tại. Dé thế 
giới không chỉ nghe đến mà còn có 
thế nhìn thấy và chú ý đến cuốn sách 
này thì tên gọi sách “Hoàng Đế nội 
kinh” ngày nay là cách gọi phù hợp. 
hơn cách gọi “Tố vấn” và “Linh khu”. 

Điểm giống và khác nhau vé cấu 
trúc nội dung giữa “Tố vấn” với “Linh 
khu” được quy nạp thành những 





30 điểm sau. Bach thư khai quật từ làng mộ thôi Tây Hin tại Má Vương Đôi 


"Những tác phẩm kinh dién được lưu truyền đến đời sau 


1. Xét về mặt nội dung, con đường im dương được nhắc đến trong 
“Tó vấn” là những lí luận kiến thức về bệnh li, sinh lí cơ thế người nhu 
bốn mùa thuận dưỡng, kinh mạch phủ tang..; “Linh khu” lại lấy phương 
pháp trị liệu bằng chảm cứu làm gốc. Hai quyến sách này không đề cập 
đến phương pháp điều trị và loại thuốc cụ thể, mà chỉ hướng dẫn việc ăn. 
uống điều dó, và tuân theo học thuyết ngũ hành. 

2. Đa phần những nội dung chương mục của hai quyến sách đều 
được viết dưới dạng vấn đáp, dựa trèn việc thảo luận y học giữa Hoàng 
Đế trong truyền thuyết cố đại của Trung Quốc với các thần tử Kì Bá, Lỗi 
Công, Bá Cao... do người trả lời khác dẫn đến sự khác biệt nhất định. 
trong quan điểm y thuật, ví dụ nếu căn cú theo “Học thuyết ngũ hành” 
chia con người làm 5 loại kim, mộc, thủy, hỏa, thố, nhưng nếu dựa theo. 
“Học thuyết àm dương” thì chia con người ra làm 5 loại thái dương, thiếu. 
dương, thái âm, thiếu âm và åm dương bình hòa. Tuy đều chia con người 
ra thành 5 loại nhưng lại căn cứ vào những lí luận khác nhau. 


3. Nhiều người cho rằng từ ngữ trong quyến “Linh khu” dé hiểu, 
nhưng sau khi xem xong quyển “Tố vấn” lại thấy có sự vận dụng từ ngữ 
của quyến “Linh khu” Thực ra do hai quyến sách này cùng tiếp thu một số 
nội dung giống nhau nên dẫn đến hiện tượng trên. 

Kỹ thuật và lí luận trong “Tố vấn” và “Linh khu" ảnh hưởng rất lớn đến 
sự phát triển của y học trong thế hệ sau. Những thành công về cả lí luận. 
lẫn thực tiễn mà các nhà y học nổi tiếng ở mọi thời đại đạt được đều là 
nhờ kế thừa nến tảng do chúng xây dựng. 


“HOÀNG ĐẾ BÁT THẬP NHẤT NẠN KINH” 


“Nạn kinh” là tên gọi tắt của tác phẩm “Hoàng đế bát thập nhất nạn. 
kinh; được viết dưới dạng những câu vấn đáp. Người xưa cho rằng quyến. 
sách này do một thấy thuốc người Tán Việt (thường cho rằng đó là Biến 
Thước) chép tay vào thời kì Xuân Thu (770 - 476 trước Công nguyên) 
Chiến Quốc (475 - 221 trước Công nguyễn), nhưng theo cách nói này, 
sớm nhất cũng chỉ có thể là từ thời Tùy (S81 - 618), Đường (618 - 907). 
Trước mắt, giới học thuật cho rằng, quyến sách này có tử thời Đông Hán, 
do không tìm thấy tác phẩm này trong bản mục lục của “Thất lược” ở cuối 
đời Tây Hán, mãi cho đến thời Đông Hán trong tự văn “Thương hàn tạp. 
bệnh luận” của Trương Trong Cảnh mới nhắc đến cuốn sách, do Lữ Quảng 
Di thời Tam Quốc (220 - 280) đã biên soạn. 


31 


“p Y được truyền thống Trung Quốc 


“Nạn kinh” đã đưa ra 81 vấn đề, bao gồm 6 phương diện: mạch học, 
kinh lạc, phủ tạng, bệnh tật, huyệt vị, chàm cứu. Trong dó, tuy bao gồm. 
phương pháp chẩn mạch, thuộc tính của bệnh, phương pháp tri liêu 
châm kích, nhưng không có cách trị liệu và chẩn đoán cho một chúng 
bệnh cụ thể nào, mà chỉ là những nghiên cứu về mặt lí luận và kiến thức 
téng thể của những vấn đế này. 

Ngoài việc bị bó hẹp trong khuôn khổ nhỏ, “Nạn kinh” khác “Hoàng 
Để nội kinh” ở chỗ nó không nói riêng lẻ từng học thuyết åm dương, ngũ 
hành, mà thống nhất cả ba học thuyết nguyên khí, âm dương và ngũ 
hành, tạo thành một thế thống nhất vận dụng cả 6 phương diện là mạch 
chấn, kinh mạch, phủ tạng, bệnh hậu, huyệt vi, chảm pháp, từ đó vượt lên 
trên kiến thức kinh nghiệm củng cố thêm nến tảng lý luận. Ví dụ trong 
sách có nhắc đến 10 kiểu biến hóa của mạch, nguyên nhân là do chịu 
sự ảnh hưởng của ngũ tà (ngủ hành) và kết quả của quá trình biến đối 
cương nhu (âm dương). Còn trong châm cứu huyết vị, mỗi kinh mạch chỉ 
dùng 5 huyệt vị, và gọi tên đặc biệt là tỉnh, huỳnh, du, kinh, hợp, tương 
ứng với thuộc tính của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; giữa 5 huyết vị của mỗi 
kinh mạch, ứng với thứ tự “tương sinh” trong ngũ hành; giữa những kinh 
mạch trong mối tương quan âm dương, những huyệt cùng tên có quan 


NAN-CHÍNG 


Fš 
pi 
& 
8 
+ 
£ 
1 





32 “Nan kinh” bắn dịch tiếng Anh. 


"Những tác phẩm kinh dién được lưu truyền đến đời sau 


hệ “tương khắc” Trong khi điều trị bệnh, dựa theo lý luận ngũ hành tương 
sinh, tương khắc dé xác định huyệt vị. Tù khi có “Nạn kinh” mới bắt đầu có 
những thuộc tính đặc biệt này, và cho đến nay “Ngũ du huyệt” vẫn giữ vị 
trí quan trọng trong châm cứu học hiện đại. 


“THẦN NÔNG BẢN THẢO KINH” 


Theo truyến thuyết Trung Quốc có “Thán Nông nếm hàng trảm thú 
cò, mỗi ngày ông gặp hơn 70 loại cỏ độc; thực ra ý nghĩa của nó chỉ để 
nhàn biết những loại thực våt in được và không än được, bắt đầu tü thời 
nhà Hán sau khi quyến “Hoài Nam Tử ra đời, Thần Nông đã trở thành ông 
tố của dược liệu học, cho đến nay truyền thuyết này vẫn có tám ảnh hưởng 
rất lớn. 

“Thần Nông bản thảo kinh” là tác phẩm kinh điến về dược vật học 
sớm nhất còn tốn tại đến ngày nay. Dựa trên những địa danh thời Đông. 
Hán được nhắc đến trong sách, cùng với mốc thời gian hình thành dược 
vật học, có thé kết luận rằng quyến sách này ra đời vào thời Đông Hán. 


*Thấn Nông bản thảo kinh” ta nhìn thấy ngày nay không phải là 
bản gốc. Người đời sau đã nhiều lấn biên soạn lại, bởi vì tất cả các tác 
phẩm dược học quan trọng đều xem đây là tác phẩm kinh dién có tử thời. 
thương cố, vì thế mà vận dụng khá nhiều kiến thức trong đó. Căn cú theo. 
những ghi chép này, có thể thấy 365 loại thuốc được ghi chép trong “Thán 
Nông bản thảo kinh; dựa vào tam phẩm “thượng, trung, hạ” chia làm 3 
loại: thượng dược có tác dụng trường thọ, có thế dùng hằng ngày, hai 
loại trung, hạ thường dùng để chữa bệnh, độc tính trong nó cũng têng 
din, không tốt nếu dùng lâu dài. Mỗi loại thuốc déu được ghi chép tên 
thuốc, tính vị, chủ trị, nơi trống, và một vài mục khác. 


“THƯƠNG HÀN TẠP BỆNH LUẬN” 


*Thương hàn” trong Trung y không giống với bệnh “thương hàn” do 
vi khuẩn gây ra trong Tây y hiện nay. Tên bệnh mang cả nghĩa rêng lẫn 
nghĩa hẹp. Nghĩa rộng, chỉ tất cả các bệnh ngoai cảm. Vì theo y lí bệnh. 
nguyên trong Trung y cố đại thì “thiên ban sin nan, bất việt tam điều”, 
tức biểu hiện của bệnh là đa dang nhưng nguyễn nhàn chỉ có ba loại: 
“Sáu con đường xâm nhập từ bên ngoài” (gồm các tà khí: phong, hàn, 
thử, thấp, táo); nguyên nhân bên trong là do ăn uống không hợp lý, lao 


33 


Z 


“sp Y được truyền thống Trung Quốc 


lực quá mức, tâm trạng thất thường; bị thương bởi. 
binh đao hay côn trùng, thú dữ tấn công. Trong 5 
loại thương hàn (trúng phong, thương hàn, ón thấp, 
nhiệt bệnh, ôn bệnh), thì “hàn tà” là thương hàn theo. 
nghĩa hẹp. 

Từ tên sách “Thương hàn tạp bệnh luận” của 
Trương Trọng Cảnh (khoảng 150 - 219), có thé thấy, 
sách bao gốm những phương pháp và phương. 
thuốc diéu trị cả chứng nội thương lån ngoại cảm 
của bệnh thương han. Điều trị chứng ngoại cảm. 
(thương hàn), sách này đã lấy 6 khái niệm (thái 
dương, duong minh, thiếu dương, thái âm, thiếu. 
âm, quyết âm) trong “Tam Dương Tam Âm” đế phân. 
biệt tiến trình và thuộc tính của bệnh, mỗi loại lại 
có nguyên tắc điều trị tương ứng, và phương thuốc 
cụ thể. Ví dụ bệnh biếu hiện ra bên ngoài cơ thế là 
“bệnh thái dương; triệu chứng chủ yếu phát sốt, sợ 
lạnh, đau đầu... nếu không đố mó hôi thì dùng “Ma 
Hoàng thang” dé cho mồ hỏi toát ra, người đố mó 
hỏi thì dùng “Quế Chi thang”, ở một số trường hợp. 
khác có thế kết hợp cả hai phương pháp trên, cơ trong tách y học cố đại. 
thể suy nhược có thé dùng Nhân Sâm; nếu là bệnh. 
ngoại cảm nhưng không phát sốt, mạch lại đập yếu, 
chỉ muốn ngủ, thì là “bệnh thiếu âm”, chỉ có thế dùng Nhân Sam, Phụ 
Tử... “hồi dương cứu nghịch; phục hồi “dương khí” bị suy nhược. 

Trên thực tế, dù chỉ là Tây y, có kinh nghiệm chấn đoán làm sàng, khi 
thấy những văn tự như vậy, cũng dë dàng hiểu được. Người xưa mắc chứng 
cảm mạo thường dùng Aspirin để hạ sốt giảm đau; sau này khi cơ thé suy 
yếu dùng Aspirin không còn thích hợp nữa. 

Sau khi “Thương hàn tạp bệnh luận” ra đời, do chiến loạn mà thất 
lạc bản gốc. Trong đó nội dung liên quan đến thương hàn được Thái y 
Kinh Tây Phổ lênh cho Vương Thúc Hòa (210 - 258) thu thập và chỉnh sửa. 
thành “Thương hàn luận”, được lưu truyền cho đến ngày nay. Do những 
nội dung điều trị bệnh ngoại cảm được biên soạn hoàn chỉnh tử lí luận 
cho tới nguyên tắc, phương thuốc điều trị, nên được các nhà y học mọi 
thời đại đặc biệt chú trọng. Những nội dung, nguyên tắc chữa trị các tạp 
bệnh của cuốn sách được biên soan thành quyến “Kim quy yếu lược” lưu 





HM truyền về sau. 


'Những tác phẩm kinh dién được lưu truyền đến đời sau 


“TRỞ THÀNH SÁCH” 
VÀ “TRỞ THÀNH TÁC PHẨM KINH ĐIỂN” 


Những tác phẩm Trung y kinh điển được trình bày ở trên về cơ bản 
đều tiếp thu những kiến thức y học tü trước thời Tây Hán, và được viết 
thành sách vào thời Đông Hán. Vi vậy khi quan sắt lịch sử phát triển của 
y học truyền thống Trung Quốc, thì điều đầu tiên cần chú ý là sự kéo dài 
của một thời đại, sau đó là sự ón định xã hội, văn hóa phồn vinh, tri thức 
về y học và các linh vực khác có sự phát triển tương ứng. Tất cả những 
yếu tố dó đều phát triển ở thời kỹ lưỡng Hán. 


Một câu hỏi đặt ra là thời đó chỉ có mấy tác phẩm như vậy hay còn 
có nhiều tác phẩm khác? Câu trả lời tất nhiên là ở vế thứ hai. Vậy ngoài 
yếu tố ngẫu nhiên, còn nguyên nhân nào khiến cho những tác phẩm này 
được lưu truyền, và trở thành những tác phẩm kinh điển? 

Điều quan trọng đầu tiên là có một quy mô nhất định. Ó một thời 
điểm nhất định, để trở thành một tác phẩm có quy mô và trình độ cao. 
sẽ có những ưu thế lâu dài, đồng thời bao hàm nội dung của những tác 
phẩm đã đi vào di vàng. Ví dụ quyến “Hoàng Đế nội kinh” ngày nay, có 
khuôn khổ lớn, nội dung phong phú, bao hàm nội dung của nhiều tác 
phẩm đã thất lạc như “Thang 
dịch kinh pháp “Hoàng Đế Thán 
Nông thực cấm..“ Tương tự, thời 
Tây Tấn, Hoàng Phú Mich đã vån 
dụng học thuyết kinh mạch liën 
quan đến chắm cửu trị liệu pháp. 
trong “Hoàng Đế nội kinh, dùng 
quyến “Hoàng đế minh đường 
kinh” để nói rõ hơn cách xác định 
huyệt vị, công năng chủ tri, độ sâu 
khi châm kim, sau khi tống hợp. 
thành quyến “Châm cứu giáp ất 
kinh” - tác phẩm đấu tiên chuyên. 
về chăm cứu học, nên quyến. 
“Hoàng đế minh đường kinh” ra 
đời vào thời Đông Hán đã không 
còn cơ hội trở thành tác phẩm. 
kinh điển. Còn quyến “Thán Nóng Hinh inh quyền “Thương hàn tạp bệnh luận” 





“p Y được truyền thống Trung Quốc 


bản thảo kinh” dán dán mất đi vai trò là một tác phẩm kinh dién, bởi vì 
nội dung quyến sách được các nhà y học tham khảo và sử dụng tư liệu 
“được vật học” vào những tác phẩm y học của họ. 


Một lí do khác cũng rất quan trọng là tính lý luận và sự hệ thống 
hóa. Tuy khuôn khố của cuốn “Nạn kinh” nhỏ, nhưng nó đã đề cập đến 
nhiều khái niệm lí luận quan trọng, và tạo thành một hệ thống. “Âm. 
dương" được giảng trong quyến “Hoàng Đế nội kinh” là con đường của 
trời đất, là sự hóa sinh của cha mẹ, là gốc của sinh tử, “Nạn kinh” đã đưa 
ra khái niệm “Mệnh môn” làm cội nguồn cho động lực sinh tốn, tác phẩm 
này đã ggi ra những khoảng trống trong y học dé các thế hệ sau tiếp nối 
và nghiên cứu. Vì thế tuy “Nạn kinh” và “Hoàng Đế nội kinh” không ra đời 
sớm như mọi người nghĩ, nhưng chúng vẫn trở thành tác phẩm kinh điển. 
có giá trị học thuật cao. Trong hai ngàn năm trở lại đây, các nhà y học đã 
học tập kiến thức lí luận như tại sao khí huyết lại tuân theo sự vận hành. 
của kinh mạch, các cơ quan trong phủ tạng có chức năng gì; linh hội 
được sự vận dụng cụ thế tü tư tưởng triết học Âm dương, Ngũ hành đối 
với sinh mạng; phản tích bệnh nguyễn, bệnh cơ; những quan điểm riêng 
của các học giả được cô đọng trong tác phẩm khiến nó ngày càng hoàn 
thiên và phát triển. 

Nguyên nhân cơ bản nhất khiến những quyến sách này trở thành. 
tác phẩm kinh điển, là do chúng mang một tố chất tiềm ấn. Nhưng việc 
khai phá những tri thức tiềm ấn này không ảnh hưởng trực tiếp đến việc 
chúng trở thành những tác phẩm nối tiếng. 

Ví dụ tác phẩm “Thương hàn tạp bệnh luận” của Trương Trọng 
Cảnh hoàn thành vào thời Đông Hán, nhưng cho đến đời Đường, không 
được các nhà y học dành giá 
cao. Vương Đào (khoảng 670 - 

655) là người đời Đường biên 
soan quyển “Ngoại đài bí yếu” 
trong quyến 1 “Chư luận thương 
hàn bát gia" không hé nhắc đến 
Trương Trọng Cảnh, chỉ thấy 
phần trích dẫn phương thuốc 
điều trị phía sau mới nhắc đến 
“Trương Trọng Cảnh thương hàn. 


luận"; Tôn Tư Mạc (S81 - 682) đã Dược Mu được khai quật từ lăng mó thời Tây Hán 
36 đưa "Thiên kim duc phương” vào tại Mã Vương Đôi. 


'Những tác phẩm kinh dién được lưu truyền đến đời sau 


trong “Phương thư? cũng không nhận được sự chào đón 
nhiệt tình. Vì vậy trong lời tua của cuốn sách do phòng Thư 
y chính giáo Bắc Tống hiệu chỉnh cho thấy, quyển sách này. 
có từ 800 năm trước, nhưng chỉ có mỗi Vương Thúc Hòa hiểu 
được giá trị thực của nó. Mãi cho đến đời Tống (960 - 1279), 
“Thương hàn luận” mới được các nhà y học chủ y, và bắt đầu 
nghiên cửu những khia cạnh khác nhau của nó. Thông qua 
trật tự câu cú, những lời chú thích cũng như những lí luận 
sâu sắc về âm dương, biếu lí, hàn nhiệt, hư thực,... mới có 
được phương pháp cụ thế để xác định bệnh và quá trình 
phản biệt bệnh lí theo thuyết Tam âm Tam dương, và vươn. 
lên thành lí luận “Lục kinh biện chứng” ở tấm cao hơn. Và nhờ 
vây mà vị trí của “Thương hàn luận” mới được nâng lên thành. 
“Kinh thư” kinh điển, Trương Trọng Cảnh bắt đầu được gọi là “Á 
Thánh” và sau đó trở thành “Y Thánh”. 

Nếu xét từ các nhân tố bên ngoài có thể thấy, quá trình. 
trở thành sách và thành sách kinh điển của những tác phẩm 
này đều có quan hệ mắt thiết với “Nho y" “Hoàng Đế nội kinh” 
chứa 162 thiên luận văn của các tác giả khác nhau, bất luận là 
về mặt trình độ hay nội dung, có thế thấy rằng những tác già 
này đều không dựa vào kỹ nghệ mưu sinh thực dụng của một 
thấy lang, mà là cái thường được gọi là “Nho y“ Điều này được 
thế hiện rõ trong tác phẩm “Nạn kinh”. 

Có thé thấy ró tám ảnh hưởng của học thuyết Nho gia 
đối với quá trình hệ thống hóa và phát triển lí luận y học ở 
thời lưỡng Hán. Dù là trong xã hội có đại, hiện tượng “Nho. 
giả tri y” (nhà Nho biết y học) hết sức phố biến, nhưng tác 
giả của những quyến sách này, không phải của những học 
giả Nho giáo có hiếu biết sơ sài vé y học. Đầu tiên, cái họ 
quan tâm không phải trật tự xã hội (tức “lễ”) do Nho giáo 
xây dựng, mà là lí luận về vũ trụ mang tính triết lí được nhắc 
đến trong "lễ" Điều thú hai, tuy các học giả Nho giáo hoàn 
toàn không xa lạ với những lí luận y học như sinh lí, bệnh lí, 
trị liệu, dược lí... nhưng họ thường lấy những đạo lí đơn giản. 
mà tất cả những ai thuộc têng lớp tri thức đều biết, để nói 
về chính trị, quản sự và gọi dó là “thượng y y quốc” Còn các 
nhà Nho - Y thì làm ngược lại, họ lấy những đạo lí lớn như 
Âm dương Ngũ hành, Thiên nhân hợp nhất, cho đến thuyết 


3 





p Y được truyền thống Trung Quốc 


38 


Binh gia.. dé chúng minh rằng y học không chấp nhất những điều 
nhỏ nhặt. Xét vế mắt ý nghĩa, nhờ có những nhà Nho - Y này, mà kinh 
nghiệm chữa bệnh và học thuyết của các phương sĩ được miêu tả trong 
“Hoàng Đế nội kinh” mới được hợp thành một hệ thống lí luận, từ đó 
tao nên đặc trưng và tính chất cơ bản của Trung y. 


Sau thời lưỡng Hán, do trào lưu xã hội, mục đích văn hóa khác nhau, 
linh vực y học lại lấy việc chỉnh lí sách cố, tống hợp những phương thư 
làm đặc trưng chính. Đến đời Tống, cùng với sự phố cặp giáo dục, con 
đường “học nhi ưu tắc si” (học mà thừa thì giờ, sức lực thì nên ra làm. 
quan) ngày càng chật chội, vì thế xuất hiện nhiều “Nho - Y“ thuộc dạng “bất 
vi lương tướng, tắc vi lương y” (không thành đạt làm quan, thì chuyển 
qua làm thuốc). Về tư tường, tån Nho học đã tống hợp đặc điểm trong tư. 
tưởng của Đạo giáo và Phật giáo, từ đó xây dựng thành lí luận học, vì vậy 
nghiên cứu lí luận y học ngày càng được chủ trọng. 

Có người cho rằng các tác phẩm này nổi tiếng nhờ vào những cái 
tên Hoàng Đế, Thán Nông, Biến Thước, thực tế điều này không hé đúng. 
Bởi không ít tác phẩm củng dựa vào những cái tên này, nhưng không hé 
nổi tiếng. Trái lại điều đáng chú ý là sự tôn trọng quá khứ đặc biệt là linh 
vực y học cổ truyền. Trong mắt của các thấy thuốc ở mỗi thời đại, y học 
cổ đại từ khi được tạo thành đá là một thế hoàn chỉnh, hoàn thiện, hoàn. 
mi, không có khả năng tiếp tục phát triển lên được nứa; tất cả những việc 
làm sau này, chẳng qua là quá trình cố gắng hoàn thiện nó, và là kết quả 
của sự linh hội thâm sầu kinh dién “vi ngôn đại nghia” (it lời nhiều nghĩa) 
của y học cố đại mà thôi. Trên con đường phát triển của học thuật, tuy 
không ngung sản sinh những tri thức mới, nhưng không hé đi ngược lại 
với những lí luận vốn có từ trước, mà là sự phát huy những tri thức đó. 

Có thé nói, những tác phẩm kinh điển Trung y giống như đồ sú 
cố, giá trị của chúng không ngung têng lên theo thời gian, nhưng điều. 
này không liên quan nhiều đến giá trị sử dụng của nó. Sự phát triển 
của Trung y sau này chủ yếu là sự thừa hưởng tư tưởng triết học cơ bản 
trong chúng, còn kj năng và kiến thức trong đó không mang tính thực 
dụng cao. 








CƠSỞLÝ LUẬN 
CỦA TRUNGY 


Robert King Merton (1910 - 2003) là nhà xã hội 
học tiêu biểu, vào sau những năm 70 của thế kỷ XX 
đã xuất hiện sự thay đổi quan trọng trong khoa học 
xã hội học, cùng với đó là sự hưng thinh của chủ 
nghĩa cấu trúc Tây âu. Trọng tâm nghiên cứu của 
xã hội học đã chuyến hướng, không còn tập trung 
trong phạm vi “khoa học” nữa, mà đã đi thẳng vào 
nghiên cứu bản thân tri thức khoa học; và cho rằng 
trị thức khoa học la do tính xã hội của con người 
sáng tạo ra, trong quá trình sáng tạo này, thế giới tự 
nhiên không có vai trò gi. 


Quan điểm khoa học xã hội của chủ nghĩa cấu 
trúc tồn tại những khuynh hướng cực đoan, nhưng 
có thể mượn quan điểm của nó để xem xét và phân 
tích y học tuyến thống Trung Quốc. Trung y với tư. 
cách là một loại tri thức khoa học có đại, so với Tây 
y trong khoa học hiện đại thì còn thiếu rất nhiều 
tinh “thực chứng”, nhưng lại có nhiều tính chất của 
“cấu trúc" Đồng thời, cần thấy được rằng, việc chữa 
trị của Trung y theo sự chỉ dẫn của lý luận “cấu trúc” 
Nhưng để đánh giá những giá trị của những lý luận 
ấy như thể nào thì không phải là chuyện đơn giản. 


qp Y được truyền thống Trung Quốc 
HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH 


Người Trung Quốc không xa lạ gì với cụm tử “âm dương ngũ hành” 
Nhưng thực sự hiểu rõ về khái niêm này và những vấn dé lý luận tương 
quan có quan hệ mặt thiết với các phương diện truyền thống văn hóa 
Trung Quốc, cho đến cả những ly luận về “im duong ngũ hành” trong 
quan hệ giữa con người với truyền thống y học Trung Quốc thì cũng 
không hiểu biết là bao nhiều. 


Xét từ góc độ nguồn gốc thì âm dương, ngũ hành là hai học thuyết 
độc lặp. Còn xét tử góc độ học thuật khoa học thì học thuyết åm dương 
là những lý luận được kết tinh từ những suy tư trong cuộc sống của 
con người thời có đại, nó thế hiện cao nhất và giàu ý vị triết học Trung 
Quốc nhất. Trong tác phẩm “Trung Quốc khoa kỹ lược” của nhà khoa học 
người Anh Joseph Needham (1900 - 1995) đã viết rằng, những nguyên 
ly chung nhất dá được thế hiện trong tư tường và suy tư của người 
Trung Quốc cổ đại. Nếu xét từ góc đồ y học hiện đại thì học thuyết âm 
dương ra đời sớm hơn học thuyết ngũ hành. Trong những sử liệu y học 
còn lưu lại từ thời Tiên Tán, thì không thấy ghi chép về sự ảnh hưởng 
của học thuyết ngũ hành mà chỉ thấy ghi chép về sự ảnh hưởng cũng 
như ứng dụng của học thuyết âm dương trong việc giải thích bệnh lý, 
sinh lý cơ thé người... Thậm chí có thể nói 
rằng, ở phương diện lý luận thì học thuyết 
âm dương là kim chỉ nam của nén y học 
truyền thống Trung Quốc, là “khoa học cổ 
đại” của Trung Quốc không bị y học Tây 
phương cận đại lấn át 


Các nhà tư tưởng cố đại Trung Hoa 
cho rằng, trời đất vú trụ này được cấu 
thành bởi nhị khí am dương, sự không 
ngung vẫn động của nó là căn nguyên 
tón tại của thế giới. Lúc đấu âm dương. 
chỉ sự tương phản của ánh sáng, âm là 
bóng tối của ngày, dương là ánh sáng 
trong ngày. Sau đó im được lý giải cho sự 
tính tại, nội thủ, hạ giáng, hàn lạnh, u tối; 
dương đại diện cho sự vận động, hướng 
ngoại, thượng thăng, ấm áp, sáng súa. Sự 
phần chia âm dương không có phản biệt 
tốt hay xấu, sự giao nhau luân chuyến 
của âm dương được coi là quy luật cơ  inhthuốc có vë hình im đương bắt quái 





Casă lý luận của Trung y 


bản của vạn vật, âm dương bình hành, 
hòa hợp được coi là trạng thái tốt nhất 
của sự våt, hiện tượng. 

Sự vận dụng lý luận âm dương. 
trong Trung y, chúng ta có thể hiểu đơn 
giản như sau, nếu như xem sức khỏe là 
một đường thẳng của các dãy số, trang 
thái tốt nhất là số 0, hai bên së là những 
con số vô tận âm hay vô tên đương đại 
diện cho các trạng thái sức khỏe, các 
loại bệnh, trạng thái bệnh. Giả dụ số 5 là 
bệnh cảm, thì khác biệt của Trung y và 
Tây y là ở chỗ Trung y sẽ cho thêm dấu 
công hay dấu trừ trước con số 5 dó (Ví dụ 
theo “Thương hàn luận” khi mà dùng tam 
âm tam dương phân biệt thuộc tính của 
bệnh tật, thì chứng thực tắc thuộc thải 
Da duong, còn chúng hu tác thuóc thiéu 
Hình về cảnh luyện dan trong sách y học thời xưa âm; thực thuộc dương minh, hư thuộc 
Trong y được Trung y, luyện dan và thuyết ám thái âm), bởi vậy khi đưa ra hướng chữa. 
đương ngủ hành có mối quan hệ mặt thiết với nha.” trị cúng có sự khác biệt, nhưng mục địch 

chỉ có một, đó là đưa tình trạng cơ thế trở 
vé trạng thái lý tưởng nhất là quân bình âm dương ở vị trí con số 0. Ví dụ 
chữa chứng mất ngủ, Trung y chia ra hai loại “thực chứng” thì thanh nhiệt tả 
hỏa và “hư chứng” thì bố khí bố huyết, nhung Tây y chỉ cho sử dụng thuốc. 
an thần. Đối với đối tượng hưng phấn mất ngủ thì sẽ là hợp lý nhưng nếu 
là thế trạng thần kinh suy nhược thi vỏ tình khiến cho tình trạng bệnh ngày. 
càng xa điểm quản bình àm dương. 

Tính biện chứng triết học trong học thuyết âm dương không phải có 
sẵn mà lúc đầu học thuyết này dùng dé tỉnh sự thay đối của các mùa trong 
năm nên còn được gọi là “Tú thời chí tư” (thứ tự của bốn mùa). “Khí” là bản. 
nguyên của trời đất vạn våt, chia làm hai phần âm dương (hàn và thử); âm. 
dương lại chia thành thiếu dương, thái dương, thiếu âm và thái ám, nhìn 
vào giống như là “nhất phân vi nhị? nhưng trên thực tế thái thiếu âm dương 
chẳng qua chỉ là cách phản chia thuộc tính của bốn mùa trong năm. Nghiên. 
cứu “Tử thời chỉ tự” người ta thấy trong đó có những kiến thức của học 
thuyết âm dương về cai trị đất nước thuận theo tự nhiên, và những nhà y 
học tiếp thu những kiến thức này ứng dụng vào việc dưỡng sinh chữa bệnh. 
theo khí trời bốn mùa như xuắn sinh, ha vinh, thu thâu, đông tầng như 





trong tác phẩm “Tó vấn - Tứ khí điều thần đại luận" đã từng nhắc tới. 4 


Z 


qp Y được truyền thống Trung Quốc 


44 


Trong tác phẩm “Hoàng Dé nói kinh” học thuyết 
âm dương đã được ứng dụng nhiều để luận về những 
khái niệm trừu tượng, về sự quân bình hay đối lập. 
Trong khái niệm âm đương vừa có phần luận âm 
dương là hai khí kết hợp tạo ra bản thể của vạn vật 
vũ tru, vừa có phần luận những đặc trưng thuộc tính 
khác nhau của âm dương. Phần luận âm dương hợp 
nhất trong y học được thể hiện ở chỗ lý giải những đặc 
trung của việc hình thành sự sống, đặc trưng của tâm 
chí hình thế; sự tương khắc của åm đương chính là cốt 
lõi của “Biện chứng thi trị; có thế chỉ din cho việc chấn 
đoán và trị liêu. Diéu đó được khái quát một cách có 
đọng như sau: “Âm dương giả, thiên địa chỉ đạo dà, van 
vật chỉ cương kỷ, biến hóa chỉ phụ mẫu, sinh sắt chỉ 
bổn thủy, thần minh chỉ phủ dà, trị bệnh tất cầu u bồn” 
(Am dương là quy luật của trời đất, cương kỷ của vạn. 
vật, nguồn gốc của biến hóa, căn cội của sự sinh trưởng, 
và hủy diệt, là kho tàng chúa đựng thần minh, trị bệnh 
phải tìm rõ căn bản của bệnh). (Hoàng đế nội kinh, Tố 
vấn, Âm đương ủng tượng đại luận). 

Còn một vấn đề liên quan giữa học thuyết ám 
dương và y học đáng chủ ý nữa đó chính là nhận định 
của nhà y học nối tiếng thời nhà Minh là Trương Cảnh 
Nhạc (1563 - 1640) viết: “Bất tri Dịch, bất túc di ngôn 
đại y" (không hiểu về Kinh dịch thì không 
đủ kiến thức để bàn luận chuyên môn sâu. 
của y học) và đống thời cũng cho rằng dày 
là điều mà danh y đời nhà Đường Tôn Tư 
Mạc truyền lại, do đó mà về sau rất nhiều 
người cổ xủy “y dịch đồng nguyên”(y học và 
Kinh dịch cùng một gốc), *y nguyên u dịch” 
(cái gốc của y học là Kinh dịch). Thế nhưng 
thực tế không những không tìm thấy dáu 
tích Kinh dịch trong các tác phẩm y học thời 
ky ban đầu, thậm chỉ trong tác phẩm y học 
của Trương Cảnh Nhạc - người nổi tiếng với 
việc nghiên cửu mối quan hệ giữa y học và 
Kinh dịch cũng chỉ thấy nói muốn khái quát 





Âm dương gia 

Âm đương gia là một 
trong những trường. 
phái quan trọng thời kỳ 
Chiến Quốc, còn được 
gọi là Am đương ngũ 
hành gia hay là Ngũ 
hành gia. Nhân vật tiêu. 
biéu đại điện cho trường. 
phái này là Trâu Diễn 
người nước Tế cuối thời 
Chiến Quốc. Học phái 
may nhận định rằng van 
vật vũ trụ được tương, 
từng với ngủ hành (mộc, 
hỏa, thổ, kim, thủy], mỗi 
hành đảm nhân nhiệm. 
vụ riêng của mình 
mbung chúng lại tương. 
sinh tương khắc lần 





Ré 
ag 


mối liên hè giữa y và dịch thì chỉ có ở quan siéu tuong åm đương trong thil cục đố, 


hệ âm dương màu trắng đại điện dương. màu đen đại diện âm. 


Cơ sở lý luận của Trung y 





Bình hồ lồ dung thuốc có hình biếu tượng im dương thái cục 


Trong y học thì học thuyết åm dương quan trọng hơn nhiều so với 
học thuyết ngũ hành. Bản chất của học thuyết ngũ hành và sự vận dụng 
học thuyết này trong y học là ở sự phản loại và định tính sự vật vào S 
thuộc tính cơ bản: mộc, hỏa, thổ, kim, thủy; ví dụ như phương hướng có 5 
phương: đông, nam, tây, bắc, chính giữa, vị có 5 vị: cay, ngọt, chua, đắng, 
mặn; màu có 5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen; tạng có ngũ tạng: tâm, 
can, tỷ, phế, thận và chí có ngũ chí: buồn, gián, sa, mừng, lo... Đó chính là 
những tư duy phân loại cơ bản dé tü đó tìm ra mối quan hé giữa van vắt, 
ví dụ như can (gan) thuộc mộc, sắc xanh, vị cay; do đó khi thấy cơ thế có 
nhiều sắc xanh thì dë bị bệnh về can (gan), dé chứa trị thì dùng thuốc có 
vị cay. Và cũng dựa vào tư duy phản loại này suy ra quan hệ tương khắc 
(quan hệ bài xích) tương sinh (quan hệ tăng tiến) 





šN 


“p Y được truyền thống Trung Quốc 


Bang tương ứng giữa tự nhiên, con người với ngũ hành 




































































Quan hệ của học thuyết âm dương, ngũ hành và Trung y là quan 
hệ "vay mượn”, nhưng hai học thuyết này đã được y học ứng dụng và 
phát huy tích cực những giá trị của nó. Trong cuốn “Khái luân Trung. 
y học” có viết: “Những quan niệm về tự nhiên, những kiến thức về 
bệnh lý, sinh lý con người cho đến việc đưa ra những chẩn đoán, chữa 
trị, cách dùng thuốc... trong Trung y déu có thể dùng học thuyết âm. 

44 dương ngũ hành để giải thích”. 


Co sở lý luận của Trung y 


TẠNG PHỦ VÀ TẠNG TƯỢNG 


Tang phủ là một khái niệm chỉ chung các cơ quan nội tang trong 
cơ thể con người. Từ “Hoàng Đế nôi kinh” cho đến “Khái luận Trung y 
học; “tạng phủ” luôn là phần quan trọng trong hë thống lý luận y học cố 
truyền. Quan niệm về “tang phủ” cơ bản như sau: 

1. Ngû tang: tâm, can, tỷ, phế, thân. 

2. Lục phủ: vị, đại tràng, tiểu tràng, bằng quang, đảm, tam tiêu 

3. Kỹ hằng chí phủ: nào, tủy, cốt, mạch, đởm, tử cung 

Ngoài khái niệm “tam tiêu” ra, còn lại các khái niệm về cơ quan khác 
đều được sử dụng trong y học hiện đại. Tuy tên gọi là vậy nhưng nội hàm 
khái niệm không phải hoàn toàn trùng khớp với nhau. Những kiến thức 
vé công nắng của tạng phủ từ xưa đến nay của Trung - Tây y luôn có sự 
không tương đồng. Có điều này là vì tên gọi của các tạng khí tử thời cố đại 
đều do quan sắt từ thực tế mà có, nhưng lại không tương quan với những, 
hiểu biết về hóa sinh, sinh lý hiện đại 
nën không thể xác lập những công 
năng chính xác của các cơ quan này. 
Vi dụ không có hiểu biết về sự trao 
đối khí thể và cấu tạo vi mô của phối 
tạng nên không thé có những hiểu. 
biết chỉnh xác về phối và những tác 
dụng của phối trong quá trình hô. 
hấp; hay không có kiến thức sinh hóa. 
về quá trình hoạt động thu nhận, 
tiêu hủy của các chất xúc tác trong. 
túi mật, tuyến tụy thì sẽ không biết. 
về chức nâng của túi mật và dịch vị 
trong túi mật. Trong thời đại chưa 
có sự hiểu biết về cơ chế hình thành 
thủy niệu (nước tiểu), các thấy thuốc 
chỉ căn cử vào tự nhiên dé tính lượng. 
nước vào ra từ bàng quang, cho nên 
Trung y có đại mới quy định phần 
bụng ở bên trong, tạng khí ở bên. 
ngoài và lưu truyền “tam tiêu” tang win thé tạng phù đố”, người thời nhà 
của “thủy dịch đại tạ”. Thanh vè. 





b Y được truyền thống Trung Quốc 


46 


Chính vì vậy mà Trung y 
hiện đại đã sử dụng khái niệm. 
tang tượng trong chương “Lục 
tiết tạng tượng luận” để giải 
thích rõ trong lý luận y học 
truyền thống: 

Tạng là nội tạng trong cơ thể 
con người, tượng là những hiện 
tượng biểu hiện ra bên ngoài, hai 
chữ tạng tượng hiểu đơn giản 
là những hiện tượng biểu hiện 
của nội tạng ra bên ngoài. Khái 
niệm nội tạng trong y học truyền 
thống tuy có phần nội hàm giống. 
với y học hiện đại nhưng điều cần 
lưu ý là y học cổ truyền khi nhắc 
tới khái niệm tạng thì không có 
nghĩa chỉ bản thân tạng mà hon 
thế, nó muốn nói tới những hiện 
tượng biểu hiện ra ngoài của nó 
nữa. Nói cách khác là người ta có 
thể quy nạp các hiện tượng biểu 
hiện của bên ngoài vào phạm vi 
tác dụng các tạng trong cơ thể. 
Chính vì vậy mà chúng ta không 
nên đồng nhất khái niệm tạng 
của y học truyền thống với khái 
niệm nội tạng của y học hiện đại. 

Và dày là vấn đế dang bàn. 
của việc hiện đại hóa y học 
truyền thống. Cho dù nhàn thức 





“Tang phủ minh đường đó” của một thầy thuốc 
vë vào khoảng thé kỷ XIX. 


về tạng phủ của y học truyến thống có thể là chưa chính xác, nhưng đó 
đã là phần quan trọng cấu thành hệ thống lý luận y học truyền thổng. Vì 
vậy mà chúng ta cần thiết phải tiến hành xác định khái niệm tạng phủ 


trong y học truyến thống. 


Theo như phương pháp quy nạp trình bày ở trên thì “kỳ hằng (bất 
biến) chỉ phủ” và “lục phủ" đều bao gồm cả “đảm”. Ó đây xin được nói 
'thêm về quá trình lập luận của học thuyết tạng phủ trong y học cổ truyền 


Trung Hoa. 


Casă lý luận của Trung y 


Trong “Biệt luận ngũ tạng” chương “Tố vấn” của “Hoàng Đế nội kinh” 
có ghi chép, Hoàng Đế có đưa ra vấn đề: “Nghe nói các thấy thuốc cho 
rằng não, tủy thuộc tạng, cũng cho rằng trang, vị thuộc tạng và cũng 
thuộc phủ. Tuy nghe mâu thuẫn nhưng lại cho rằng là đúng, không rõ 
nguyên cớ vì sao“ 

Thấy giáo về y học của Hoàng Đế là Ky Bá mới trả lời rằng: “Não, tủy, 
cốt, mạch, đảm, tử cung đều thuộc địa khí sở sinh, giống với đại địa chứa 
đựng vạn vật, vì vậy mà tàng tính khí nhưng không tả, nên được gọi là kỳ 
hằng chi phủ. Vị, đại tràng, tiểu tràng, tam tiêu, bằng quang là do thiên 
khí chỉ sinh, đồng loại với thiên, vì vậy mà thực phẩm trong đó không thé 
ở lâu, tả mà không tàng nên gọi là chuyến hóa chi phủ” 

Tiếp theo, Kỳ Bá còn nói rằng: “Ngũ tang là tầng tinh khí mà không 
tả, đấy mà không thực, lục phủ là chuyển hóa mà không tàng chứa, nên. 
thực mà không đấy” (theo những chương khác của “Hoàng Đế nội kinh” 
thi ngũ tạng là tắm, can, tỷ, phế, thắn lục phủ là đại tràng, tiểu tràng, 
đảm, vị bằng quang, tam tiêu). 

Như vậy cả hai cách chia như trên, cho dù là lục phủ ngũ tạng hay 
là kỳ hằng chi phủ và chuyến hóa chi phủ déu được quy nạp theo âm. 
dương và hai con số chẵn lẻ đại diện âm dương là ngũ và lục, và đảm. 
nhàn vai trò khác nhau là tàng mà không tả và tả mà không tàng. Nhung 
đây lại là hai hệ thống học thuyết tạng phủ theo âm dương. 


Kỳ hằng chỉ phủ và Chuyến hóa chỉ phủ 








| Mông | s mansi | THmg#n | Ting maleng | 





M. dai tràng tiều tràng, 
toniuêu bàng quang dam TAMI Điền | Tả mà hông ting 





Các nhà y học sau này căn cứ vào hè thống đó mà biểu thị sự xuất 
hiện của “đảm” như trong “Khái luận Trung y học” và những công năng. 
của vị trong “Trung y tạng phủ học thuyết” 


47 


Z 


4 





Tam can tỷ phế thận. Tang mà không tả 


Mi đại trang, tiểu tràng, tam tiêu, 
bang quang. dòm 


[ Kỹ hằng chị phủ Nào, tủy, cốt mạch, đêm, tử cung Tang mà không tả. 





“Tả mà không tầng 











Chính vì vậy, muốn đọc hiếu tài liệu Trung y, chủng ta phải kết hợp với 
kiến thức lịch sử và phải có sự suy luận chính xác. Có như vậy mới mong 
hiếu được cơ sở xây dựng lý luận của Trung y, hiểu được dị thuyết của 
Trung y truyền thống và cách nhìn nhàn vấn đề dưới cái nhìn khoa học 
hiện đại. 


HỌC THUYẾT KINH LẠC 


Kinh lạc trong Trung y là chỉ tất cả những đường thông vận khí 
huyết nối các cơ quan chạy khắp cơ thế tạo thành một hệ thống mạng. 
lưới liên kết với nhau. Hệ thống này đan xen ngang dọc giống như các 
con sóng, rạch khe, suối hồ nước thông nhau của giới tự nhiên. 

1. Kinh mạch: Trong học thuyết Kinh lạc, “kinh” là các con đường 
thông khí huyết, tượng hình cho sự lưu thông của can (gan), trong đó. 
quan trọng nhất là 12 chính kinh (12 kinh chủ) nối liền với các tạng phủ. 
Mỗi một kinh thuộc một tạng hay một phủ. Tên của kinh mạch gồm tên 
tang phủ, thủ hoặc túc và thuộc tính tam åm tam dương, ví dụ như: Thủ 
thái âm phế kinh, túc thái dương bàng quang kinh. 

2. Kinh biệt: là những nhánh kinh chính nối các kinh mạch với nhau 
và hệ thống tạng phủ. 

3. Lạc mạch: là những nhánh kinh phụ nối các kinh mạch với nhau 
tao thành mối liên kết theo chiều ngang giữa các kinh mạch. Lạc mạch. 
lớn có 15 sgi; các lạc mạch nhỏ nối lại với nhau phản bố khắp cơ thé, 
được gọi là phù lạc và tên lạc. 

4. Kỳ kinh bắt mạch: Trong “Hoàng Đế nỗi kinh” phân ra “12 chinh 
kinh” dé biểu thị lượng nước cơ bản, trong “Nạn kinh” Văn Hiến Trung lại 
dé ra một số “mạch” để so sánh với lưu lượng nước trong tự nhiên một 
cách chỉ tiết cụ thể. Nhưng đời sau lại sử dụng và thuật lại có sự sửa đổi 
theo tính căn bản; bất luận là y gia hay người rèn luyện võ thuật và khí 
công đều lấy “nhằm mạch” và “đốc mạch” là mạch chính trong cơ thể 


Cesëly luận của Trung y 


người để giải thích ý nghĩa trong 
yếu của “12 chính kinh” 


5. Kinh cần, bì bộ: “Hoàng Đế 
nội kinh” cũng quy các tổ chức gân, 
thịt và các khớp vào 12 chính kinh 
và gọi đó là 12 kinh cân; và quy 
những bộ phân ngoài biểu bì cơ thế 
mà 12 kinh mạch tuần hoàn đi qua 
là 12 bì bộ. Tuy cả hai đều không 
phải thuộc 12 chính kinh, nhưng 
các vị trí đó lại là nơi tích tụ hay 
phân tán khí huyết của 12 đường 
chinh kinh. 


6. Du huyệt: là điểm giao nhau 
của các kinh mạch, nơi khí huyết ra 
vào. Nhưng cúng có những “kính 
ngoai kỳ huyệt” không liên quan gì 
đến kinh lạc, hoặc “A thi huyệt” lấy 
đau làm du (tức là những nơi có cảm giác đau, chính là huyệt). Đây hiển 
nhiên là một sự nhất thé hóa bắt nguồn tü liệu pháp chăm cứu và học 
thuyết kinh mạch. 

Giải phẫu học hiện đại không thé tìm ra được tung tich chính xác 
của các kinh lạc, du huyệt trên cơ thé con người. Cho nên trong thời gian 
dài, học thuyết kinh lạc của Trung y då trò thành kiến thức y học cổ đại 
mang đậm bản sắc riêng và có màu sắc thần bí mà các nhà khoa học 
đương đại đặc biệt quan tắm. Cho dù là hiện nay vẫn chưa thể làm rõ 
được bản chất của hiện tượng kinh lạc nhưng củng không phải là hoàn 
toàn không thế nhận thức sâu hơn về nó. 

Trước hết phải nói đến học thuyết kính lạc này được hình thành sau 
khi đã trải qua một quá trình nhất định. Trong tác phẩm y học được khai 
quất ở ngôi mộ thời nhà Hán có ghi chép, kinh lạc chỉ có 11 sợi, đường đi 
cũng ngắn, không những không có vòng tuần hoàn nối lién 2 đầu và sự 
liên hệ trực tiếp không có nối nhau tuần hoàn cũng có không nói đến sự 
liên hë của chúng với các tạng phủ, đồng thời cũng không nói ró vị trí của 
các huyệt vị. Còn mô hình cơ thể người bằng gë trong một ngôi mộ thời 
kỳ đầu Tay Hán được khai quật ở Miền Dương, Tử Xuyên thì kinh lạc cũng 
không giống với nội dung quyến sách y học đã nêu trên. Lý luận kinh mạch 





Z 


49 


Ap Y được truyền thống Trung Quốc 


50 


























TaJ Reep r -i 
Wira aka Bị 
< agl +Ìm 

YA em Ala 

PNA Flas #2? 

AA ES Tần 
AA am S 
T 'Alal 2AE 

| is FN AA 

| + A 3| 
Ki l<|©| |+ £a. 
nj AAN EE 

in ms MK 
F WE R 
£ TÂM AAK 
lal yl |#|@3 
lái UR) |*|% 

a OA TRA 








Những ghi chép hưởng din chảm cửu cho phụ nữ có thai trong sách y hoc cổ. 


tü sau đởi Hán chủ yếu căn cử vào sự ghi chép về đường đi của kinh mạch, 
mái quan hệ giữa chúng và mối quan hệ của chủng với các phủ tạng trong. 
quyển “Linh khu kinh mạch” kết hợp với “kinh cán; “bi bộ” và những chương. 
liền quan trong “Hoàng Đế nói kinh” Đến dáu đời bắc Tống, Vương Duy 
Nhất (987 - 1067) đã làm “mó hình người đống chảm cửu” có kích thước 
như người thật thể hiện 14 kinh lạc và 657 du huyệt, và cũng từ đây những 
kinh lạc, huyệt vị từ trước đến giờ được hình ảnh hóa, cụ thể hóa. 


Thứ hai, tuy mọi người đều cho rằng chỉ có y học truyền thống mới 
có học thuyết kinh lạc nhưng thực tế ở những nền y học khác cũng có 
nhắc tới, như trong y học truyến thống của Ấn Độ cũng có nhắc tới 10 
kinh lạc nối với tâm trang (trải tìm) hình củ cải và có 24 sợi mạch quản 
bắt nguồn tử rốn. Đặc tính chung của chúng déu là kiến thức y học cổ đại 
về cơ thể người, đều được cấu thành từ những quan sát trong thực tế, tù 
phương pháp loại suy và tưởng tượng. 

Thú ba, trước khi y học hiện đại phương Tây thâm nhập vào Trung Quốc, 
người ta không phản biệt được bản chất của hệ thống thần kinh, kinh mạch 
và mạch quản (động mạch, tĩnh mạch). Vì vậy, tiểu huyết quản có thể nhìn 
thấy ở bé mặt cơ thể trong “Hoàng Đế nội kinh” được gọi là “Tôn lạc; và cho 


Cosëlylušn của Trung y 


ràng kinh mạch lớn hơn nằm sàu trong cơ thé nên không thấy được; nhung 
là do “phục hành vu thể nội thâm ngoại” (sự lưu chuyển ở bên trong cơ thë 
không biểu hiện ra). Khi chảm vào lạc để lấy máu, huyết sắm màu là hàn 
(thực ra là trúng tiếu động mạch), sắc đỏ là nhiệt (thực ra là do trúng mao 
mạch hay động mạch) và gọi sự hư hại đó là do sự “hư hại của kinh mach.” 
không làm rõ vấn đề này thì sẽ không thể lý giải được tại sao trong sự mô tả 
của hệ thống kinh lạc của Trung y, rõ ràng là cảm giác được các mạch máu 
nhưng lại không thể nào trùng khớp với chủng. 

Thứ tư, phải biết rằng lý luận học thuyết kinh lạc là một thé tổng 
hợp, cho nên cho dù ngày sau y học hiën đại có phát triển và kiểm chứng 
được lý luận này bằng lâm sàng thì cũng không thể giải thích hết được 
toàn bộ hệ thống học thuyết và tất cả nội dung hiện tượng kinh lạc, 


Thứ năm, học thuyết kinh lạc với hệ thống tri thức dược học có sự 
khác nhau rõ ràng dáng được chú y. Trong mối quan hệ giữa sự phát 
triển của kinh lạc và hệ thống dược vật học cho thấy, kiến thức ngày 
càng phong phú và không ngững phát triển, tức là số vị thuốc ngày càng 
nhiều, những hiểu biết về tính năng, công dụng của các vị thuốc không 
ngung hoàn thiện. Nhưng sau khi học thuyết kinh lạc đã trải qua một thời 
kỳ phát triển ngắn hơn, một khi đã định hình thì sẽ có xu hướng ổn định, 


pus ad 


kapah ARDRE 
metia 
satawa 





Hình “Thủ dương minh dai tràng lánh" mỏ phỏng Hinh “Bc mach” mò phóng Thàp tú kinh huyèt dó", 
“Thập tü kinh huyệt đổ”, bán đời Minh. bắn đời Minh. 


b Y duge truyền thống Trung Quốc 


i 
à 


Sa dó kinh mạch cơ thể người vè màu thời Khang Hy nhà Thanh (1662 - 1727) 





52 


gắn 2.000 năm nay, danh y các 
thời nhiều không ké xiết, nhung 
trên cơ bản họ chỉ sử dụng lại và 
chứng minh cho những tri thức 
đó. Nếu như một ngày nào đó y 
học hiện đại có thế chứng minh. 
được bên ngoài thắn kinh và dịch j 
thể, cơ thế người đích thi tón tại H 
“phuong thúc truyén dat thông 

tin” phü hgp vói hoc thuyét kinh 
lạc thi lúc đó nguồn gốc của hè 
thống kiến thức này sẽ càng trở 
nên khó hiểu. Bởi vì cho dù là cảm. 
giác mang tính chủ thế của người 
chữa bệnh hay sự trấn thuật 
mang tính khách thế của người. 
mắc bệnh thì cũng không thế 
nào nói rõ được những tri thức về Sa dő huyèt vi ùa con ngya donguôithời Minh vẻ. 
kinh lạc và điểm huyệt trên cơ thé 

động vật có được như thế nào? 


tt 
HH 
HIHHHE 


maeh sarja 243304 
=S aa narat E 


2:99 oi maap 








HOCTHUYÉT NGUYËN NHÄN GAY BÊNH 


Học thuyết nguyên nhàn gắy bệnh trong Trung y được khái quát khá 
đơn giản gốm ba nguyên nhàn: nội nhàn, ngoại nhàn và bất nội ngoại nhàn. 

Ngoại nhân là hoàn cảnh thiên nhiên (khí hậu, địa lý) ảnh hưởng đến 
con người từ bên ngoài qua sáu thử khí (lục khi): phong, hàn, thử, thấp, táo, 
hỏa. Khi bất kỳ một loại “khí” nào quá mức hoặc xuất hiện không đúng thời. 
điểm thì đỏ là “nhäm” (tà bất chính). Khi những loại “tà khí” này xảm nhập. 
vào cơ thể người, sẽ tạo thành bệnh “ngoại cảm” Vi dụ lúc khí trời quá nóng 
thì dễ bị cảm mao, khi trời lạnh sẽ dë bị cảm lạnh hoặc mùa đông mà xuất 
hiện triệu chứng sốt cao thì có thể là do lúc mùa hè đã nhiễm “tà nhiệt; còn 
gọi là “phục tà” - mùa đông nhiễm lạnh, mùa hè thụ nhiệt, rồi tiém ấn trong. 
cơ thế, tới lúc sẽ phát bệnh. 

Phạm vi của khái niệm ngoại cảm trong Trung y vô cùng rộng lớn. 
những chúng ngoại cảm chung được gọi là thương hàn, trong lịch sử 
phân khoa của y học truyền thống thì xem đây là một phân khoa chuyên 





A4 


“p Y được truyền thống Trung Quốc 


54 


biệt, trong những tác phẩm y học da khoa nối tiếng nó cúng luôn được 
coi trong. Sự xuất hiện của hiện tượng này, ngoài việc liên quan đến sự. 
đơn nhất tương đối của sự phản loại nguyễn nhân gây ra bệnh trong 
Trung y, còn liên quan đến việc chấn đoán nguyễn nhân của nhiều loại 
bệnh trong Trung y. 

Vi dụ: Theo quy luắt tự nhiên ấm thấp dưới nến đất, Trung y cho là 
bệnh cước khí (chứng thiếu vitamin B1 khiến hai chân cảm thấy đi không. 
vững) do ấm thấp xảm nhập vào chân; có khi việc thiếu vitamin 81 dẫn. 
đến viêm cơ tím. Trung y cho là cước khí xung tâm. Điều thú vị ở đây là 
Trung y cho là do khí ấm xảm nhập từ hai chi dưới vào cơ thể nën không 
được ăn những thực phẩm mọc tù nơi có nước như Ida, mà chỉ nên ăn 
những thực phẩm sinh trưởng ở nơi khô ráo như tiếu mạch, điều này 
nếu suy luận theo tư duy logic thì những hạt gạo trắng không có vitamin 
B1, và diy chính là những kiến thức tự nhiên của thời cần đại. Nhưng do. 
người xưa không phân biệt được chân đi đứng không vững hay đi lại khó 
khăn như thế nào mới là do thiếu vitamin B1 nën những chứng như dau 
khớp, chứng tê bi ở trẻ em, đều lièt chung vào chứng cước khi và đã sal 
lắm khi liệt vào hàng thuộc chứng “ngoại cảm”. 


Chính vi váy mà chúng ta có thé thấy, nhìn từ bên ngoài, rất nhiều 
tên gọi các chứng bệnh có vẻ như là tü nguyễn nhàn bệnh, nhưng thực 
tế lại mới chỉ là chấn đoán chứng trang mà thôi, tức là suy luận nguyên 
nhân bệnh và đặt tên bệnh theo các triệu chứng. Cộng với sự nhãn thức 
nguyên nhân bệnh xưa khác nay, cho nên muốn xác định và quy một căn. 
bệnh nào đó của cố đại vào nhóm bệnh của hiện đại, thay vì nói là khó 
khăn chi bằng nói là không thế. 

Đối với sự nhận thức về bệnh ngoại cảm, đến cuối thời Minh đấu. 
thời Thanh đá có bước đột phá. Y gia Ngô Hữu Tính (1587 - 1657) sau khi 
quan sát tỉ mi về tình hình ôn dịch đã rút ra được kết luận: bệnh ngoại 
cảm chưa chắc đều là nguyên nhàn “lục dâm chi tả” xắm nhập qua da, mà 
trời đất còn có loại khí đi qua theo đường múi miệng, tất nhiên khí này có 
nhiều loại khác nhau, vì vậy mới có chuyện con gà bị bệnh nhưng gia súc 
không bị, người bị bệnh nhưng gà không bị. Nếu như làm ró được bản 
chất từng loại thì chắc chắn có våt khống chế được nó. 

Thử nghĩ xem, nếu như Ngô Hữu Tính có thể thấy được những hiểu 
biết và nhận thức về vi sinh vật gây bệnh của y học hiện đại từ thế kỷ XIX 
đến nay, đồng thời sử dụng phương pháp dùng thuốc kháng sinh, ông ta 





“p Y được truyền thống Trung Quốc 


$6 


sẽ có thé nhận ra rằng không hé có sự khác biệt về bản chất 
giữa Trung y và Tây y. Tuy nhiên, sự khác nhau thực sự hoàn 
toàn không phải ở tên gọi là “bệnh khí” hay “vi sinh vắt gây. 
bệnh? máu chốt là ở sự nhận thức của Ngõ Hữu Tính vẫn còn 
xuất phát tử lối tư duy tập trung một vấn đề, chứ không phải 
khoa học thực nghiệm của Tây y hiện đại. 

Vé sau, do mắt độ dân số tăng, bệnh dịch truyền nhiễm. 
lan đến khu vực Giang Nam và khi ấy xuất hiện nhóm nhà 
ôn bệnh học Diệp Thiên Sý (1667 - 1746). Đặc điểm chủ 
yếu của họ là thay thế “Lục kinh biện chứng” bằng “vệ, khí, 
dinh, huyết” và “thượng, trung, hạ tam tiêu”; dùng những vị 
thuốc có tính nóng như ma hoàng, quế chỉ... bằng những 
vị thuốc có tính mát như tang diệp, cúc hoa, ngắn hoa, liên 
kiểu... Mắc dù phái Ôn bệnh học đã có sự bút phá về mặt 
lý luân cũng như chứa trị so với “Thương hàn luận”, nhưng. 
thực tế là nó đã phát triển trên cơ sở của “Thương hàn luận” 
nhưng lại khác hoàn toàn với người được coi là người đi 
đấu về dịch bệnh - Ngó Hữu Tỉnh. Đây chính là sức mạnh. 
của truyền thống. 

Nguyên nhân bên trong theo Trung y là bao góm 
thất tình lục dục, ăn uống mệt mỏi, quan hệ quá độ, ở đây 
có hai vấn đế cần lưu y: theo Đạo Trung dung, quan niệm 
tiêu chuẩn sống lành mạnh là phải âm dương quãn bình. 
Trung y coi trọng việc rèn luyện thân thể với tiết chế việc 
ham muốn chứ không phải là khố hạnh và cấm ham muốn, 
những người không lao động hoặc sống đơn độc được cho 
là nguyên nhân quan trọng gåy ra bệnh về tình thần. Hai là 
dưới sự bao trùm của học thuyết ngũ hành, con người có 
quan hệ mất thiết với ngũ tạng. Quan niệm nhất nguyên. 
thể xác và tinh thần như vậy cho rằng bệnh về mặt tinh thần 
cũng chính là một phần của bệnh về mặt thé xác, hoặc có 
thé nói đó là biếu hiện hoặc triệu chứng nào đó của bệnh về 
thé xác. Ví du như tâm khí vượng thì thích vui cười, tâm khí 
không đủ là bi thương hay khóc. Hướng chữa trị tất nhiên là 
chăm cứu và uống thuốc thậm chí kết hợp với liệu pháp tâm. 
lý. Nhưng ở phương Tây trước cuối thế kỷ XVIII, bệnh nhân. 






Ca să lý luận của Trung y 


tam thần vẫn được xem là người có tôi lỗi hay là kë bị ma 
ám, bệnh nhân bị nhốt trong cái lồng thường xuyên bị đem 
ra triển lâm, cách chữa trị của họ là dùng roi quất hay là xối 
nước lạnh ba trăm lán mỗi ngày lên người bệnh. 


Người nắng việc ăn uống lên tám lý luận đế chữa 
bệnh là một trong bốn nhà y học nối tiếng thời Kim (1115 - 
1234), Nguyên (1206 - 1368) - Lý Cảo. Trong tác phẩm y học 
“Nói ngoại thương biện hoặc luận”, êng đá miêu tả những. 
chứng bệnh giống như bệnh ngoại cảm, nhưng thực chất 
là nội thương, cán phải có sự điều tiết lại tì vị, đế chóng 
lành bệnh. Sau đó trong quyến “Ti vị luận” nói rõ vị khí là 
nguyên khí, đồng thời chế tác ra thuốc Tăng dương Ích vị 
thang, Bổ trung Ích khi thang mà hiện nay vẫn còn được sử 
dụng phổ biến. 





Không phải bệnh có nguyên 
nhân từ bên ngoài hay bên trong. 
mà những bệnh tắt do di truyền, 
ngộ độc, côn trùng, động vặt cắn 
và bị thương bên ngoài do độc 
tố tạo thành bệnh và đây không. 
phải là trọng điểm nghiên cửu 
của Trung y. 


HỌC THUYẾT CHẨN ĐOÁN 


Phương pháp chấn đoán 
của Trung y được gọi là “tứ chán”, 


f d (Vong, Văn, Vấn, Thiết) tức là 
TO N thông qua vong là nhin, vän là 
RN 5 nghe, vấn là hỏi và thiết là bắt 
s2 mạch để thu thập thông tin của 

t bệnh tình, từ đó chấn đoán thuộc 


tính bênh, vị tri bệnh... Nhưng 
trong “Hoàng Đế nội kinh” Vọng. 
và Thiết là hai phương pháp được 
chú trong hơn và cũng cán kỹ 


Z 





P= 
ws SL 





Tranh do người dó, nhà Nguyễn về cảnh ngô độc thực phẩm. năng cao hơn. 


57 





66) Y dược truyền thống Trung Quốc 


Vọng 

Vong chấn là việc thông qua quan sắt người bệnh mà có được 
những thông tin có liên quan đến căn bệnh. Khi nhắc đến vọng chán, 
người ta hay lấy dẫn dụ cầu chuyện nối tiếng của danh y Biến Thước. 
Theo ghi chép trong “Sử kỷ” phán “Biến Thước thương công liệt truyện” kế 
chuyện Biển Thước gặp Tế Hằng Hấu, nói rằng ngài đang bị bệnh ở ngoài 
da, Hàng Hầu không tin, sau năm ngày gặp lại, Biến Thước nói bệnh dš 
vào huyết mạch, Hằng Hầu không tin, năm ngày sau nữa Biển Thước gắp 
lại nói là bệnh dà vào ruột rồi, Hằng Hấu vẫn không tin, và năm ngày tiếp 
nữa khi gặp Hằng Hấu, Biển Thước liền quay đi. Tế Hằng Hšu cho người 
đi hỏi, Biến Thước trả lời rằng là bệnh dà vào xương tủy không còn cửu 
chứa được nữa. Quả nhiên sau dó Hằng Hầu chết vì bệnh. 





€ơ sở lý luận của Trung y 





Mó hình người phụ nữ để khám bệnh, vi thời xưa thấy thuốc không được phép đựng chạm vào cơ thé phụ nữ, 
nén họ cho bệnh nhắn nữ mê tả và chỉ vào vùng đau trên mô hinh. 


Biển Thước chỉ nhìn từ xa mà đã đoán được mức độ nặng nhẹ của 
bệnh tình. Tuy đây chỉ là một cu chuyện ngụ ngôn, nhưng đá cho thấy 
việc Vọng vô cùng quan trọng trong Trung y. Vọng chấn bao gồm: nhìn 
thần, sắc, hình, thái và lưỡi. Và với việc quan sắt bên ngoài để biết tình 
hình bên trong mà nói, y nghĩa quan sát làm sàng của “sắc” quan trọng 
hơn nhiều so với hình thé mập hay ốm và trạng thái văn động. 


Vong chấn phải dựa vào lý luận ngũ hành trong y học, cụ thế nhu 
là hóa thuộc màu đỏ, kim thuộc màu trắng cho nên màu đỏ là nhiệt, sắc 
trắng là hàn; màu vàng liên quan đến tì, đen liên quan đến thận; khi dé 
cập đến phương vị thì chính giữa thuộc tỳ, thố, phía đông (tương đương. 
với bên trái trong quan niệm của Trung Hoa có đại) thuộc gan, mộc, phia 
tày (tương đương với bën phải trong quan niệm của Trung Hoa có đại) 
thuộc phế, kim, vì vây sắc mắt bën trái không tươi sáng thì bệnh ở gan, 
bên phải thì liên quan đến phổi. Ngoài ra, nguyên tắc vò cùng quan trọng 
trong vọng là “trach” (phong khí) quan trọng hơn là“sắc; cho dù màu gì đi 
nữa nếu sáng bóng thì luôn tốt, im đạm không tươi sáng thì là có bệnh. 

Hiên nay việc nhìn lưới dé đoán bệnh đá dần dán trở thành một bó 
môn độc lập. Nhưng mục đích đại khái quan sát lưỡi là xem tình trang 
thịnh suy khí huyết của cơ thế, như sắc nhạt huyết suy, lưỡi to bëu là khí 
hư. Đối với việc quan sát lưỡi, chủ yếu là để tìm hiếu vé thuốc tính “tà khí”. 
Rêu lưỡi chủ yếu để phản biệt thuộc tính của tà khí, như rêu lưỡi trắng là 
do thấp, vàng là thuộc nhiệt, rêu lưỡi dày thì tà khí càng năng, càng gần 
góc lưỡi thì tà khí càng năng và đi càng sầu trong cơ thể. 


Z 


Sp Y được truyền thống Trung Quốc 


60 


Su vàn dung phuong pháp vong cèn phài két hop vói hoc thuyét 
kinh lạc. Ví dụ như mach nhàm đi qua đường chính giữa phán trước của 
cơ thể, xuyên qua “nhân trung” cho nên nếu như phần nhân trung không 
sâu hoặc phẳng thì chắc chắn bệnh thuộc kinh khí nhâm mạch không đủ, 
chức năng sinh sản thường có vấn đề. Theo kinh nghiệm tướng học dàn 
gian thì những người mày rậm dài, tai to thi sẽ trường thọ, trong Trung y 
thì cho rằng lông mày là hoa của tủy, tai là khiếu của thận, quan sát lông. 
mày và tai có thể biết được cốt tủy, thận khí có đấy đủ hay không? Và tất 
nhiên cỏ liên quan đến sự phán đoán tubi thọ của người dó. Cho nên tri 
thức chẩn đoán cũng có mối liên hệ với nhân tướng học. Ó đây không 
nhất thiết phải thảo luận sự đúng sai của nhân tướng học, cũng không 
thé phán đoán được cái nào ra đời trước, chỉ biết trí thức cổ đại bao giờ 
cũng không cỏ ranh giới rõ rằng cả. 





Gối để kë tay lúc bắt mạch người bệnh. 


Cơ sở lý luận của Trung y 





Ba yếu tổ quan trong trong việc chấn mạch “thốn (mạch cổ tay). quan (bộ vl, xich” 
được dung cho đến ngày nay. 


Thiết 


Là xúc chấn, có nghĩa là dùng tay dé kiếm tra sự vån động của các 
khớp, phần xương bị gáy, khối u vùng bụng, độ ấm hay khô của da đều 
là nôi dung của thiết, nhưng khái niệm này thường dùng nhất vẫn là khi 
bắt mạch bệnh nhân. 

Phương pháp chấn mạch hay còn được gọi là bắt mạch xuất hiện 
khi các nhà y học thời xưa phát hiện ra có mạch đập trên cơ thể. Ban đầu 
người ta thường bắt mạch ở những vị trí có mạch đắp trên cơ thể, vì vậy 
mà cách bắt mạch nguyên thủy nhất là bắt mạch ở nhiều nơi, sau khi khái 
niệm kinh lạc ra đời, thì người ta lại bắt mạch theo kinh lạc và được goi là 
“phản kinh hậu mạch” 


Thấy thuốc kết hợp trang thái mạch dap với tình trạng sức khỏe 
con người rồi xây dựng thành rất nhiều lý luận cụ thể như: bệnh tình từ 








L Y được truyền thống Trung Quốc 


nhẹ đến nặng được chia làm rất nhiều trình tự đế chấn đoán bệnh của. 
các tang phủ, được goi là “khinh trọng mạch pháp”, họ cho rằng sự biến 
hóa của mạch tượng tương thông với sự biến hóa tăng giảm của khí âm. 
dương bốn mùa trong trời đất, gọi là “Tú thời mạch pháp” Rồi các phần. 
đấu, tay, chân tương ứng với thiên địa nhắn, rồi bắt mạch của ba phần. 
đó để xem xét khí huyết thượng trung hạ và được gọi là phép “tam bộ 
cửu hậu”. Cách bắt mạch gắn với cách hiện nay nhất là bắt mạch “nhân. 
nghênh - thốn khẩu”, “nhãn nghênh” (động mạch cổ) dé hầu “dương”, 
“thốn khấu” (động machh cổ tay) để hầu “åm”, so sánh sự biến hỏa lớn 
nhỏ của hai vùng mạch để chấn đoán xem âm dương có quân bình hay 
không. Về sau cách này được đơn giản hóa nơi thốn khấu vừa là âm 
vừa là dương và lấy ngón giữa làm ranh giới (nën gọi là “quan"), mạch 
hai bên trái phải của quan cách có tay một thốn nên được gọi là thốn, 
còn mạch kia cách khuỷu tay một xích nên được gọi là xích (mạch åm). 
Căn cú vào tư liệu còn tón tại, thì yếu tố quan trọng của phương pháp 
chấn mạch có sự thay đối, thế hiện sớm nhất trong thời kỳ cuốn “Nạn. 
kinh” được viết ra. Một vấn đế được viết trong “Nạn kinh” là trong 12 
đường kinh mạch đều có động mạch; vì 
“thốn khấu” (động mạch cố tay) của thái _— 

dương mạch ở tay chỉ có ở bộ phận tay í 

lai tháy ó bën ngoài? Cón trong “Hoàng 

Đế nội kinh” tuy nhiên cũng có “chấn ` 

xich" nhưng hàm nghĩa lại là “chấn sắt 
tiến tí đích co phụ trạng huống” (việc 
chấn mạch quan sắt trước là để xem 
tình trạng cơ bắp đa thịt của tay). 


Từ mối quan hë đối ứng nhau của 
thốn, quan, xich của tay trái tương ứng. 
với tâm, can, thân; còn thốn, quan xích, 
của tay phải tương ứng với phế, tì, mênh 
môn có thế thấy sự phản chia theo âm. 
dương thì là tay trái là àm, huyết, phải là 
dương, khí. Do hai phương pháp vong 
và thiết không cán bệnh nhân nói thấy. 
thuốc cũng có thế đoán được bệnh, thế 
nhưng để đoán bệnh chính xác người 
thấy thuốc còn phải kết hợp với vẫn và phuong phip thit (bit mach) 
vấn nữa. .đã được truyền sang Á Rip vào khoảng đầu thế kỷ XI 











Trong téu thuyết có điền Trưng Quốc, thường có tinh tiết thái y bit mạch cho hậu phí thông qua diy tơ, tức lấy một 
đoạn diy tơ buộc có định vào phần mạch trên người bệnh Thái y thông qua những biéu hiện nhỏ nhất trên dây tơ dé 
chắn đoán tượng mạch. Trên thực tế, đây là phương thức không có khả năng chắn đoán chỉnh xác bệnh trọng. 6 





“p Y được truyền thống Trung Quốc 


Văn vấn 


Khái niệm “văn” trong tiếng Hán có nghĩa là ngùi và nghe, trong 
Trung y có nghĩa là nghe im thanh và ngùi mùi của bệnh nhàn để đoán 
bệnh. Trong những trường hợp cu thế văn có thé là căn cử quan trong đế 
bốc thuốc. Vi dụ như nghe tiếng ho của bệnh nhân để xác định là ho vì 
thời tiết khó hanh hay là ho vì phong đờm khiến dây thanh bị të bì hay là 
ho do bệnh phối... 

Còn về vấn chấn thì càng quen thuộc hơn rất nhiều, bất luận là 
Trung y hay Tây y đều xem phương pháp này như là bước cần thiết đế 
chắn bệnh. Họ sẽ hỏi người bệnh những vấn đề như cảm giác quá trinh 
phát bệnh, thói quen sống và bệnh sử Trương Cảnh Nhạc thấy thuốc đời 
nhà Minh đã đúc kết kinh nghiệm của người xưa mà cho ra đời tác phẩm. 
“Thập vấn ca" người đời sau dựa vào đó bố sung thêm thành mô thức 
vấn bệnh hoàn chỉnh của Trung y sau này. 


Cà bốn phương pháp ở trên kết hợp lại được gọi chung là tử chấn. Đây. 
cũng là quá trình biện chứng trong điều trị Trung y. Cách thức phản loại bệnh. 
theo åm dương, biểu lý, hàn nhiệt, hư thực được gọi là “bát cương” Nhưng 
chữ cương ở đây chủ yếu là chỉ âm dương, chỉ cần phán đoán đúng bệnh. 
thuộc âm hay dương thì dà gần như chữa đúng bệnh rồi. 

Nhưng đối với biểu hiện của những căn bệnh phức tạp, muốn thực 
sự làm được điều này, tuyệt đối không phải chuyện dé dàng. Ví dụ như 
đối với người bị suy tìm phải mà ảnh hưởng đến sự tuần hoàn của phối, 
dẫn đến viêm phối và phát sốt, nếu trị bằng các phương pháp điều trị 
của bệnh cảm giải độc thanh nhiệt phối là hoàn toàn vô hiệu. Chỉ đến khi 
hiểu được bản chất "giá nhiệt chắn hàn; mạnh dạn sử dụng thuốc trợ tim, 
mới có thé đạt đến hiệu quả cải thiện sự tuấn hoàn, hạ sốt tiêu viêm. Trên 
thực tế khi Tây y chữa những bệnh như thế, ngoài việc dùng thuốc kháng 
khuẩn ra, còn sử dụng thêm thuốc trợ tim, lợi tiếu, bố sung kali. Như vậy. 
thì Trung y và Tây y hoàn toàn có thế gặp nhau tại một giao điểm, không 
phải hai đường song song tuyệt đối. 








PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ 
BÊN NGOÀI VÀ BÊNTRONG 


Trung y thường dùng thuốc và những phương 
pháp không dùng thuốc khác dé điều trị bệnh, 
đồng thời còn kết hợp các phương pháp diéu trị 
bên ngoài và bén trong. Phương tế là một trong 
những phương pháp điều trị bằng thuốc thường 
được dùng trong Trung y, còn chảm cửu, xoa bóp là 
phương pháp điều trị chủ yếu không dùng thuốc. 





“sp Y được truyền thống Trung Quốc 


CHAM CÚU Ngài cứu 
| Ngš cửu lấy nguyên liệu. 
Châm cửu là phương pháp trị liệu trong y học truyền FARETE 


thống Trung Quốc, có lịch sử lâu đời. Về nguồn gốc ra đời của _ - ¿ao hành tơ ngài cấy 
phương pháp trị liêu này, người xưa thường nói "Thán Nông — ngš hoặc sợi ngài Trên 
nếm bách thảo, Phục Hy chế cửu châm’, hoặc cho rằng Hoàng > những điểm huyệt nhất 
Đế phát minh ra thuật chăm cửu. Vi vậy có người đã chiay các đề dùng nhiệt độ 
học cổ đại Trung Quốc ra làm hai mảng: dược vật trị liệu học kich thích tryc tiép hoặc 
“Thán Nông - thảo dược” hè thống trị liệu chảm cửu học “Phục Papalar jadra 
Hy, Hoàng Đế - châm biêmƒ có thể thấy chăm cứu học giữ vai kang kaa pa an 
trò quan trọng trong y học truyền thống Trung Quốc. quả phòng bệnh, chữa. 

Tuy nhiên phương pháp trị liệu này được vận dụng và keo kaged 
định nghĩa như sau: “Dùng phương pháp châm kích, ngāi cửu, — giống với phương pháp 
thông qua kinh lạc du huyệt, có tác dụng điều chỉnh khí huyết “hêm, đồngthờicötác 


hồ 
phủ tang, từ đó đạt được mục đích tri liệu” tr ni ne và gip M 
Người ta thường cho rằng, phương pháp châm cứu bắt ko di sô da Hưng 


nguồn từ thủ thuật chườm nóng và chích máu nguyên thủy, phip chăm" chủ ñ khi 
vì thế có thé nói rằng nó ra đời gắn liền với việc con người bao gốm cả phương 
phát minh ra lửa và đá lửa, tuy nhiên trong chế độ y sự thời Pp "nghi cn. 





66 Tượng người đồng chảm cửu được chế tác thời Cần Long (1728 - 1795) nhà Thanh. 


Phương pháp điều trị bên ngoài và bên trong 


Tây Chu (1046 - 771 trước 
Công nguyên), quyến 
“Chu lẻ” ghi chép hấu hết 
các phương pháp tri liệu, 
nhưng không hé tìm thấy 
dấu vết của hai phương 
pháp điều trị cứu, chích. 
Điều này cho thấy dhu 
quả trình hình thành 
phương pháp cứu, chích 
gắn liền với quá trình 
con người sáng tạo rà 
Phương pháp châm cửu, ding mồi ngải cửu đốt chảy đặt lên các công cụ lao động và 
những huyệt cổ ảnh lửa, nhưng dé trở thành 
phương pháp trị liệu thật 
sự, thời gian hình thành nó không thé sớm như vậy được. Cho đến khi 
khai quật được nhiều loại sách y học từ lãng mộ Tây Hán ở Mã Vương 
Đôi, mới phát hiện ra rằng, cùng với việc miêu tả kinh mạch của cơ thế 
người, còn có phương pháp trị bệnh bằng cửu, nhưng vẫn chưa dé cập 

đến chích. 


Ngày nay khi nhắc đến châm cứu, chính là muốn nói đến phương 
pháp chăm chích. Người ta thường cho rằng, quá trình phát triển của kim 
châm trải qua các giai đoạn sau: biêm thạch - thạch châm - cốt chàm - trúc 
châm - đồng châm - thép chắm - kim ngắn chàm. Trên thực tế, theo sự ghi 
chép của những thư tịch được khai quật tại Mã Vương Đôi và quyến “Hoàng 
Dé nội kinh; “biêm thạch” có hình dạng giống như con dao đá, dùng để 
mố các mụn mủ, thực ra nó 
là đao cụ ngoại khoa. Trong 
quyến “Hoàng Đế nội kinh” 
còn nhắc đến kỹ thuật biêm 
thạch thích hợp diéu trị các 
bệnh u nhọt, những loại kim 
chàm nhỏ thích hợp dé điều 
trị chứng chuột rút, đau nhức 
mất cảm giác, vận động khó 
khăn, từ đây có thế thấy sự 


khác biệt lớn giữa chủng. «Cð chim” cds được täi tao dựa trên sự ghi chép 
Chẳng qua là do tác dụng của củathuuch 














Sp Y được truyền thống Trung Quốc 


#AA#WBl #7 





“Bức ảnh giải thích về kinh huyệt trên cơ thể người” của Nhật Bán, 
tại viện bảo tang chắm cửu Trung Quốc. 


đá, kim đều điều trị các triệu chứng bên ngoài nhưng liên quan đến các 
tạng phủ bên trong cơ thể - tức điều trị bệnh từ lớp da bên ngoài đến các 
dây chàng bên trong, cả hai thường góp chung mà gọi. 

Ngoài ra, ngay chính họ hàng nhà “chảm” cũng bao gồm những 
thành viên khác nhau “đao cụ ngoại khoa” và “dụng cụ châm kích” theo. 
quan điểm hiện đại. Họ hàng này chính là “cửu châm” được nhắc đến 
trong “Hoàng Để nội kinh”: trường chảm, đại châm, viên châm, dé châm, 
phong châm, phi chảm, hào chảm, sam châm. Trong đó, “sam châm” rộng. 
hai phân rưỡi, “chủ trị mụn nhọtƒ là đao cụ ngoại khoa; “viên châm” mũi 
hình như quả trứng, được xem là dụng cụ xoa bóp; “hào châm” mới chính. 
là dụng cụ châm kích. 


“Phương pháp ngoại tri” ban dáu dán đã sớm có sự phần hóa, cho 
đến khi hình thành phương pháp châm cứu phù hợp với ngày nay có hai 
nguyên nhân thúc đẩy quá trình phân hóa này: 1 là phương pháp chữa 
bệnh cán đến dao có xu hướng phát triển độc lập, dù quá trình phát triển. 
của nó tại Trung Quốc khá chậm; 2 là các bệnh vế “mạch” cũng có xu hướng. 
phát triển độc lắp. Bởi bản thân “mach” không chỉ chứa nhiều chứng bệnh 

68 cán phải diéu trị, mà nó còn là con đường lưu thông khí huyết, gắn lién với 





Phuong pháp diéu tri bên ngoài và bën trong 


các nội tạng, cho nên dùng những cảy kim nhỏ mảnh, thực hiện thao tác 
chậm rãi giữ “hào châm” trong cơ thể một quãng thời gian để tiển hành 
châm kích, có tác dụng điều hòa khí huyết, dẫn đến phương pháp trị liệu 
độc đáo kết hợp điều trị cả trong (phủ tạng) lẫn ngoài (kinh mach). 

Do phủ tạng và đa số các huyệt vị trong châm cửu đều nối liền đến. 
một kinh mạch nào đó, các bộ phân trên cơ thể cũng dựa vào “kinh cân” “bì 
bộ” cũng được phân thuộc kinh mạch nào đó, vì thế học thuyết kinh mạch 
và phương pháp trị liệu bằng châm cứu có quan hé trực tiếp với nhau. 
Đồng thời công dung điều trị của du huyệt nào đó, có khi sẽ trở thành 
những kiến thức mang tính kinh nghiệm độc lắp. Cả hè thống trị liêu bằng 
châm cửu, lúc nào cũng mang hai nội dung tương trợ nhau như vậy. Trong 
chẩn đoán lãm sàng, điều thứ 2 luôn quan trọng hơn cả, bởi không phải 





Bức tranh kinh huyệt do ngudi Anh về, được luu “Bàn đồ huyệt vị chăm cứu tiêu chuẩn” 69 


gil tại Viện bảo tàng Chàm cửu Trung Quốc. được dùng trong Trung y ngày nay. wama 


Z 


j Y được truyền thống Trung Quốc 


chăm kích trên bất kì một kinh 
mạch nào, hay du huyệt nào trên 


kinh mạch, đếu thu được kết quả 
điều trị giống nhau, mà buộc phải 
xác định được huyệt vị xác định. 

Ví dụ mặt bên của khuôn 
mặt có “thủ dương minh đại trang 
kinh”, cho nên mắt miệng méo mó 
(tê liệt dây thần kinh mật) nën tiến 
hành diéu trị các huyệt vị của kinh 
mạch này. Nhưng chỉ có chọn đúng 
huyệt “hợp cốc” của kinh mạch này. 
mới có hiệu quả ró rệt, vả lai không 
phải bất kì huyệt vị nào trên kinh. 
mạch này đều có thé chọn được. 
Một ví dụ khác, “túc tam lý” huyệt 
vị đặc trị các chúng bênh tiêu hóa 
cũng như vậy. Khoa học ngày nay 
đã nghiên cứu và chứng minh khi 
dùng tia hồng ngoại chụp hình có 
thể thấy, sau khi chảm kích huyệt 
“hợp cốc”, khả năng lưu thông máu 
ở mặt tăng lên và nhiệt độ mat 
tăng cao. Ngoại khoa nghiên cửu 
về bênh đau đường ruột cấp đã 
chứng minh trong tình trạng thủng. j 
ruột, tắc ruột, nếu dùng kim điện. 
chăm kích huyệt “túc tam lý” trong 
thời gian dài, sẽ kích thích màng 
bụng lấp các lỗ thủng trên dạ 
dày và ruột, tăng cường khả năng. 
hoạt động của dạ dày, từ đó tránh - 
phải thực hiện các ca phẫu thuật. 


Nhưng các ngành khoa học liên 
quan vẫn chưa thé giải thích rõ, tại 
sao khi châm kích huyệt “hợp cốc” 
có thể tăng khả năng lưu thông. 
huyết máu trên khuón mặt; cham 


huyệt “túc tam lý” lại kích thích hÈ r. „ ngu chăm cuu bằng đồng thời Minh, kích thước 213 
70 thống tiêu hóa. mm, tổng cộng có 666 huyệt vi trên cơ thể, 





Phuong pháp diéu tri bên ngoài và bën trong 





Các dụng cụ dùng để chòm cửu. 


PHƯƠNG DƯỢC 


Người xưa có nói “dùng thuốc như dụng binh” họ so sánh việc các 
thấy lang dùng thuốc chữa bệnh với hình ảnh tướng quản chỉ huy binh 
sĩ đánh trần. Dụng binh và dùng 
thuốc, đều nhằm mục đích đánh 
thắng kẻ địch. Đánh trận thì cần sự. 
chỉ huy linh hoạt, nhưng trong đó. 
còn sử dụng những binh pháp bày. 
binh bố trận, trong y học cũng thế, 
tổ hợp các loại thuốc cũng mang. 
quy tắc nhất định. 


Dựa trên lí luận nhất định và 
kinh nghiệm được sàng lọc qua 
thực tiễn đã đưa ra cách phối hợp. 
các vị thuốc, gọi là “phương tế"; 
dựa trên cách áp dụng những định 
thức này bào chế thành các viên, 
bột, cao, đơn thuốc để bán, gọi là 





Don thuốc Trung y, trèn đó có viết tên 
và số lượng của từng vị thuốc, 
“thuốc pha chế sẵn"; tham khảo  cũngnhưcáchdùng. 7L 


Z 


Sp Y được truyền thống Trung Quốc 


những định thức có sẵn, 
thêm hoặc bớt các vị 
thuốc trong đó, viết ra 
giấy, yêu cầu bệnh nhân 
bốc thuốc đúng như thế, 
gọi là “đơn thuốc”. Còn 
nguyên tắc chế phương. 
tế, phối hợp dùng thuốc 
như thế nào, hay sự phân 
tích những phương tê 
có sẵn, thay đổi chúng 
ra sao... déu trở thành 
nguyên tắc dùng thuốc, 
lí luận tổ hợp thuốc, tức 
là "phương të học” trong 
Trung y ngày nay. 


Trong “Hoàng Đế 





Bốc thuốc theo đơn thuốc. 


nội kinh” vốn chỉ gốm mười mấy phương thuốc đơn giản và hoàn toàn 
không dùng được (như dùng tóc, phân gà..), nhưng đến nay vẫn được 
dùng dạy “lí luận phương të hoc” tức “quán thần tả sứ; “khí vị phối hợp? 


"thất phương”. 


“Quân thần tả sứ; tức cách cấu thành bài thuốc: có tác dụng phát 
huy tác dụng điều trị bệnh bao gồm là “quân dược”, hỗ trợ quân dược 





Bức tranh bảo chế thuốc của đời Minh 
“Bản thão phẩm hối tỉnh yếu” 


phát huy tác dụng là “thần dược”, 
hạn chế độc tính trong thuốc hoặc 
tăng hiệu quả điều trị cho quân 
dược và thần dược là “tả dược”, dán 
thuốc đến chỗ bệnh là “sứ dược”. 
Điếu này có liên quan đến “thất 
phương”, tức cách cấu thành một 
bài thuốc, có thể là “tiểu phương” 
vị thuốc ít, liều lượng ít (như một 
quản hai thắn liéu), cũng có thể là 
“đại phương” vị thuốc nhiều, lượng 
dùng nhiếu (như một quản ba thần 
chín tả); do số lượng của các vị 
thuốc không giống nhau, nên có “kì 


Phương pháp điều trị bên ngoài và bên trong 


phương” (một quản hai thần), cũng. 
có “ngẫu phương” (hai quản bốn 
thần); "cấp phương" gốm thuốc. 
có dược tính mạnh, cán hiệu quả 
nhanh, “hoãn phương" gồm những. 
vị thuốc có dược tính nhẹ, cần sử 
dụng trong thời gian dài; ngoài 
ra còn có “trùng phương” (còn gọi. 
“phức phương”) do hai hoặc hai 
phương trở lên tổ hợp thành. 
Những lí luận này không hé 
được tổng kết từ kinh nghiệm trị 
liệu thực tế. Ví dụ trong “Hoàng. 
Đế nội kinh” có nói "công hạ chỉ 





pháp bất dung ngẫu" còn “đại thừa 

những vén thuốc thế ké 
k4 le ewer nga T khí thang” loại thuốc có dược tính 
manh trong “Thương hàn tạp bệnh. 


luận” thì lại được tổ hợp ngåu nhiên 
từ nhiều loại dược vật; hơn nữa “đấu tiên điều trị bằng ki phương, nếu 
bệnh không hết thì dùng ngẫu phương; thì phân loại “ki, ngẫu” không còn 
ý nghĩa nữa. Mặt khác, "sử dược” củng chính là sử dụng “dẫn kinh dược”, 
thực tế đây là việc xuất hiện vào thời Kim - Nguyễn. Cho nên có thế cho. 
rằng, bất luận là nói bản thắn của “quần thắn tả sử; hay số lượng của quản. 
dược, thần dược, tả dược trong phương dược của “đại, tiểu, kì, ngẫu? chỉ 
có thể so sánh với những lầu gác trên không của xã hôi con người. 
Nhưng nhiều nhà nghiên cứu đương đại vẫn cho rằng dày chính là quy 
tắc mà phương tế trong “Thương hàn tạp bệnh luận” đá áp dụng. Khi mà ho 
căn cú theo lí luận này dé phân tích phương të, trong một phương tế bất 
luận là có bao nhiêu loại thuốc, đều được chia thành 4 loại quản, thần, tả, sử; 
và dù chỉ có hai hoặc ba loại thuốc, cũng được phản thành 4 loại này. 


Đối với những học giả chú trong thực tế khách quan tuy trong luận. 
thuyết lịch sử phát triển của lí lušn phương të học, cũng nhắc đến “quân 
thần tả sử” trong quyền “Hoàng Đế nội kinh” ngày nay, nhưng về cơ bản. 
đều cho rằng phải sau đời Tống, mới có lí luận và tận dụng phương tê 
thực sự. Đứng ở góc dó khách quan mà nói, lí luận “quân thần tả sứ" mang 
một y nghĩa tích cực, giúp mọi người hiểu được tám quan trọng của cách 
phản chia chủ thứ và phối hợp các loại thuốc. 


73 


Z 


7 


p erin wina trang ase 


Trong tác phšm dược vật học 
*Thần Nóng bản thảo kinh”, cách 


pha thuốc và các dược våt ki nhau. 
cũng được nhắc đến trong “thất tình 
hòa hợp”, đây thường được xem là 
lí luận phương tế học quan trọng. 
Gọi là "thất tình hòa hợp” là do ngoài 


“đơn hành” (sử dụng độc lập), dược 
vật còn có 7 mối quan hệ “tương tu, 
tương sử, tương úy, tương ứa, tương. 
phản, tương sắt” Trong đó “tương 
tư? “tương sử” là hai loại dược vật có 


pwa A quan hệ phối hợp với nhau; “tương 
úy? "tương sắt” chỉ được vật này lam 

biến mất hoặc giảm độc tính của 

gg iQ được vặt khác; “tương üa” chỉ loại 


dược våt này có thể làm giảm công. 
kan ralang Ngka iki dụng của được vật khác, thắm chí 
THẢ ä làm mất đi công dụng của nó; “tươn: 
andaga akin aka kreero daiya bat | 
với nhau sẽ sàn sinh ra độc tính. 

Chính vì thế, tác dụng của phương tế, không đơn thuần là sự gần 
ghép chức năng mỗi dược vật trong nó, mà là sự phối hợp các dược 
vật trong một phương të, hoặc tác dụng bố trợ của chúng, hoặc tác 
dụng tương phản giữa chúng, cuối cùng mới có được một công hiệu 
tổng hợp. 

Trong lịch sử dš có một số nhà nghiên cửu nối tiếng về “dược đối”, 
họ chuyên nghiên cứu sự phối hợp hai loại thuốc. Đây là công việc quan 
trọng trong nghiên cứu phương të học ngày nay, déu hy vọng kết quả 
nghiên cứu sẽ giúp ích cho dược lí, dùng lí luận khoa học để chỉ rõ những 
loại được våt nào có thé phối hợp với nhau. Ví dụ với “Thược dược Cam 
thảo thang? đây là loại thuốc trong “Thương hàn luận”, được người đời 
sau sử dụng phố biến trong các nghiên cửu có liên quan phương tè, có 
thể các luận thuyết giống như bên dưới: 

Thược được còn gọi là thược được đại có tác dụng diéu trị chúng 
co giật, theo phân tích, có tác dụng trực tiếp lên cơ bắp, còn có tác dụng 
trấn tính, giảm đau, chống co giât, nó còn có tác dụng nhất định trong. 
việc chế tác. 

Thành phần chủ yếu của Cam thảo là Cam thảo điềm tố, Cam thảo thử 
toan, các loại hoàng đồng cũng như Cam thảo đường cam, có tác dụng vào vỏ 


Phuong pháp diéu tri bên ngoài và 





bên trong. 


thượng thận, tác dụng giảm co giật như của Anh túc, không có tính đối kháng 
nhưthụ thể, và có tác dụng giàm đau, chống lờ loét, giảm ho, giải độc. 


Bài thuốc này thành phần điều trị đau cơ xương chù yếu là Saponin, 
Saponin của Cam thảo vò chất đồng trong các thảo dược khác, vai trò của 
chúng là khác nhau. 


Tuy người ta thường dùng “toan cam hóa àm, nhu can thư cân, hòa 
dinh thông lac” để nói rõ cách phối hai vị Thược dược, Cam thảo, và công 
dụng giảm đau nhanh của nó, nhưng cách giải thích này không có sức 
thuyết phục. Bởi vì nếu thay Thược dược trong bài thuốc này bằng ö mai 
chua thì vẫn có thé tẩy được giun đũa; nếu dùng vị chua ngọt của đường 
và giảm thay thế, thì cũng khó lòng có được kết quả rõ ràng. 


Nghiên cứu ngày nay về hiệu quả của các thành phần và tác dụng 
của các dược lí khác, không chỉ cho thấy Cam thảo có thể điều trị những 
cơn đau “cấp tinh”; mà còn có “tác dụng hiệp đồng” điều này đã được 
làm rõ, nhưng không tài nào giải thích được, trong xã hôi có đại tại sao 
con người lại biết được cách phối hợp giữa chúng. Vì vậy có thể nói, về 
lí luận và phương pháp điều trị Trung y đã cơ bản đúc kết được hai điều 
sau: kinh lạc học và phương pháp châm cứu trị liệu, lí luận dược vật và 
phương tê, nhưng trên thực tế vẫn chưa được rõ ràng. 





Lọ đựng thuốc, thuốc tán là hỗn hợp bột gồm hai loại dược vặt trở lën, 
có thể dùng bôi ngoài da và uống 





K j Y được truyền thống Trung Quốc 


Sau đời Tống, phương të học đã 
có đặc điểm mới, tức phương të phần 
loại dựa trên công hiệu của các vị thuốc, 
khiến “trị pháp" trở thành nội dung quan 
trọng trong việc nghiên cứu phương tế 
học. “Trị pháp” tức “bát pháp”: hàn, thố, 
ha (hạ tả), hòa (điều hòa), ón (làm ấm đế 
chống lạnh), thanh (thanh nhiệt ha hỏa), 
bố (bố ích), tiêu (loại bỏ các chất căn bả 
và độc tố trong cơ thé bằng con đường. 
bài tiết). Trong chấn đoán lâm sàng thực 
tiễn, căn cử vào sự khác nhau của bệnh. 
tình, có thế dùng “đơn pháp” hoặc “bát 
pháp” hay phối hợp nhiều phương pháp. 
điều trị khác nhau, ví dụ ôn thanh kết 
hợp, tiêu bó kết hợp, hàn bố kết hợp v.v. 





PHUONGPHÁP ÐIÉUTRI — ç, cao ck gh hop kc vi thuc wang don 
NỘI NGOẠI KẾT HỢP thuốc cần có đụng cụ nấu thuốc chuyên dung, lượng 


ước, thời gian, hay độ to nhỏ của lửa trong quả tinh 
Phần chia các khoa, là một trong  "ấ*Gingảnhhưởngđếnhiệuquảcủa thuốc 

những tiêu chí quan trọng đánh giá 
sự tiến bộ của y học. Người xưa đá có y định phân chia các khoa, sớm 
nhất có thể thấy trong “Chu lễ gọi các thấy thuốc trong cung là thực y 
(quản lí ấm thực), tắt y (nói khoa), đương y (ngoai khoa), thú y. Ó thời 
Tổng thì chia nhỏ thành 9 khoa, thời Kim têng lên thành 10 khoa, hai 
thời Nguyên, Minh chia thành 13 khoa. Các quan y của triều đình cũng 
được chia thành các khoa, trên thực tế đã thế hiện được tính khách quan 
trong việc tiến hành phần chia các linh vực độc lắp ở triều đại này. Ví dụ 
như diéu trị các tốn thương về xương vốn thuộc pham trù ngoại khoa, 
nhưng sau khi được Lin Đạo Nhân (khoảng 790 - 850) -*người sáng lập 
chuyên khoa về xương tại Trung Quốc” hoàn thành quyền “Tiên thụ lý 
thương tục đoạn bí phương; thì đá xây dựng những nguyên tắc trị liêu 
cơ bản về gån cốt, từ đó điều trị về gân cốt có bước phát triển mới, đến 
khi Vương Hoài An (khoảng 925 - 997) người đấu đời nhà Tống biên soạn 
quyền “Thái Bình Thánh Huệ phuong” dà có nhắc đến “bó món chấn 
thương”, tương tự viện thái y thời Tống gọi “dương khoa” là “khoa chấn 





Phuong pháp điều trị bên ngoài và bën trong 





zbawi 
e> 25 > 3 kim |w 3á 2 Ë E —+ E 


yakinku a ya 


BENGENE > Ba >= Ë Ấy 


sadayanya kh kệ 
z 


J” 


Tranh "giác hot". Giác hơi là phuong pháp tị liệu bên ngoài trong Trung y, dùng lửa hút không khí 
trong ống ra, rồi đặt lèn vùng da tạo thành hiện tượng xung huyết, đưa đến công dụng điều trị. 


thương kiêm các bệnh sưng tấy”. Đến 
thời Nguyên, ban hành quy định phàm là 
thấy thuốc buộc phải tính thông 1 trong. 
13 khoa, bằng không, không được phép. 
hành nghề. 


Đặc điểm cơ bản của “chỉnh thé quan” 
trong y học truyền thống Trung Quốc, đã 
quyết định tính tương đối trong phân chia 
các khoa. Trong nhiều trường hợp, Trung 
y đã xuất hiện đặc điểm điều tri nội ngoại 
kết hợp. 

Khoa ngoại trong Trung y, chủ yếu là 
điều trị những chứng bệnh ngoài da, khác 
với ngoại khoa trong Tay y, lấy phương 
pháp phẫu thuật làm chính. Sau đời Kim 
~ Nguyên, nguyên tắc điều trị kết hợp nội 
ngoại đã được quản triệt cụ thể, sâu sắc. 


|| 


MU 


M 


——— 
 — sa. 
— se 


————— 
Để dùng ngoại khoa trong Trung y 
thời nhà Thanh. 


78 





Vào thé kỷ XIV, Nguy Diệc Lam là tháy thuốc thời Nguyên đã bắt đầu dùng cách treo chin để kéo 
cột sống về vị trí cú, cách làm này sớm hơn cách điều tri khỏi phục vi tri cột sống do Tây y để ra 
cách đây 600 năm. 


Cũng giống như chuyên khoa về xương, do ngay tü đầu đã chọn cách 
điều trị kết hợp nội và ngoại, nên vết thương mau lành. Đặc biệt đối với 
người có thể trạng kém, chỗ xương bị gay lau lành, phương pháp kết hợp. 
nội ngoại trong Trung y đã giải quyết được tình trạng này. 


Các khoa như phụ khoa, nhi khoa, nha khoa và tai mũi họng trong. 
Trung y, tuy mỗi khoa có đặc điểm riêng, nhưng không có ranh giới rõ 
ràng với khoa ngoại. Nhìn tử góc độ tích cực, thực ra phụ khoa trong y 
học cận đại phương Tay là sử dụng các phương pháp phẫu thuật ngoại. 
khoa để chẩn đoán và cắt bỏ những khối u ở bộ phận sinh dục, trong 
điều trị bệnh thần kinh thực vật, sự rối loạn hệ thống bài tiết bên trong. 
dẫn đến nhiều chứng bệnh phụ khoa, nguyên tắc điều trị chỉnh thể trong. 
Trung y như chảm cứu, dược vật... có nhiều cách, mang lại hiệu quả cao. 
Nhưng nếu nhìn tử một góc độ khác, Trung y truyền thống quá lệ thuộc 
vào dược vật và các phương pháp nội trị, gay trở ngại cho việc phát triển 
độc lập của phẫu thuật ngoại khoa cũng như sản khoa tại Trung Quốc. 


WW a 
44. 





KIÉNTHÚCVÉTHUÓC 


Những thứ có thé chứa khỏi bệnh chưa chắc là 
thuốc, vi dụ như kim chàm; những thứ không dùng 
dé chữa bệnh chưa chắc không phải là thuốc, ví dụ 
như thuốc né. Lá ngải dùng trong phép cứu, được 
xem là một công cụ đế chữa trị mà không phải là 
thuốc, và những khoáng vật, thực vật, đông vật 
dùng ngoài cơ thể được gọi là thuốc dùng ngoài 
da. Thế nhưng mục đích đeo đá quỷ trên người để 
phòng bệnh thì gọi là trang sức hay là thuốc đây? 
Còn thực phẩm và thuốc thì càng khó phân rõ ranh 
giới. Cho nên trên thực tế đó là khái niệm rất trừu 
tượng và khó xác định. 


Chính vì án mặc, che dù, chống gậy, tám gói 
đều có lợi cho sức khỏe nên y học truyền thống Ấn 
Dò đều có nhắc tới những kiến thức liên quan đến 
những vấn dé này. Và cũng chính vì khó phân định 
rach ròi giữa thực phẩm và thuốc nên tử xưa đã có 
khái niệm thực liệu (liệu pháp ăn uống), dược thiện 
(món ăn bài thuốc). Chính vì người xưa cho rằng đeo 
trang sức có thể đuối tà và chữa được bệnh, và khi tà 
khí xâm nhập cơ thể thì phải nội phục (theo đường 
ăn uống) để đuổi tà khí cho nên chữ “phục” trong 
tiếng Hán có hai nghĩa uống thuốc và đeo trang sức, 
“thực dược” (uống thuốc) còn gọi là“phục dược”. 


p Y được truyền thống Trung Quốc 


SỰ HINH THÀNH HỌC THUYẾT BẢN THẢO 


Dược vật được sử dụng trong y học truyền thống Trung Quốc bao. 
gốm động vật thực våt và khoáng vật Trong ba loại này được sử dụng 
nhiều nhất là thực vặt, đây cúng là lý do các tài liệu dược học Trung Quốc 
thường được gọi là bản thảo. Nói một cách khác học thuyết bản thảo. 
chính là dược vật học thời cổ đại Trung Quốc, nội dung chủ yếu là ghi 
chép những kiến thức liên quan đến các loại dược vật như là tên gọi, tính. 
trạng, tắc dụng, chủ trị, sắn địa và cách thu hái và gia công bảo quản... 
Trong tác phẩm bản thảo từ sau thời nhà Ngụy (220 - 265) và thời nhà Tấn 
(265 - 420) còn ghi thêm những phương thuốc phối hợp ứng dụng thực 
té và được gọi là “bản thảo phụ phương”. 

Theo sự ghi chép của “Hán Thư; cuối thời Tây Hán đã có chức quan 
bản thảo thị chiếu, sau đó thì có thông bảo kêu gọi những học giả tỉnh. 
thông ngũ kinh, lịch toán, bản thảo vào cung biên soạn lập thuyết. Điều 
này đá chứng minh bản thảo đã trò thành học thuyết, cũng có nghĩa là 
dược vặt học đã dán được hình thành. 


NHỮNG TÁC PHẨM ĐÁNH DẤU MỐC THỜI GIAN 


Tác phẩm bản thảo sớm nhất hiện nay 
còn lưu giữ- "Thần Nông bản thảo kinh" 


Tác phẩm “Thần Nông bản thảo kinh” là tác phẩm. 
bản thảo sớm nhất được hình thành tử thời Đông Hán 
và nay vẫn còn được lưu giữ. Và một tác phẩm khác có y 
nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu về sự phát triển của. 
học thuyết bản thảo là tác phẩm “Bản thảo” do Ngô Phố - 
đệ tử của Hoa Đà thời ky Tam Quốc (220 - 280) biên soạn. 
Tuy quyển sách này hiện nay đã thất lạc nhưng những 
tác phẩm sau có trích dẫn nhiều tù tác phẩm này, đoạn 
luận về dược vật học ông có trích dàn từ những học 
thuyết khác nhau của những tác phẩm nói tiếng như của. 
Thán Nóng, Hoàng Đế, Kỹ Bá, Biến Thước... 

Nếu như so sánh thuyết “Thần Nông” của “Bản 
thảo” được Ngô Phố trích dẫn và trong “Thần Nóng 


bản thảo kinh” thì chúng ta dễ dàng nhắn ra cả hai = yong Dug Vuong Ton Tu Mac được 


80 'thuyết này có sư liên hệ nội tại và cũng có sự khác biệt güc bảng đồng vào thời nhà Minh. 


Kiến thức vế thuốc. 


quan trọng. Ví dụ như trong sự 
ghi chép mũi vị thuốc, thì có 
83 vị thuốc giống nhau và có. 
17 vị thuốc được ghi chép với 
nội dung khác nhau, và những 
ghi chép về độc tính của các vị 
thuốc cũng rất khác nhau. 
Điều này cho thấy, “Thần 
Nông bản thảo kinh” là tác 
phẩm có tám ảnh hưởng quan 
trọng của trường phải xem 
Thần Nông như ông tổ của 
y học, nhưng tác phẩm này 
không ngừng được người đời 
sau bổ sung hoàn thiện. “Bản 
thảo" của Ngõ Phổ, và sự khác 
biệt về thuyết bát gia trong “Bản 
thảo” của Ngó Phổ, đã phản 
ánh được lịch sử phát triển đa 
nguyên của dược vật trong thời 
kì đấu. Bởi vậy cho dù “Thán 
Nông bản thảo kinh” chia dược 
Tranh hải thuốc do người đời nhà Thanh vè vật thành thượng, trung, hạ, 
ba loại mang tính thắn tiên 
phương thuật, hay sự coi trọng. 
đặc biệt những thuốc khoáng vật đều chỉ là những đặc điểm đại diện cho. 
bản thân nó mà thôi, chứ không thể là thuộc tính chung của cả hè thống 
dược vật học. 


"Bàn thảo kinh tập chú" - 
bản mẫu tác phẩm học thuyết bản thảo thời kỳ đầu 


Sau khi học thuyết bản thảo được hình thành, nó phát triển nhanh 
chóng với một số lượng lớn những tác phẩm bản thảo khác nhau dù loại. 
Trong tác phẩm “Tùy thư - Kinh tịch chí” có ghi chép đã xuất hiện 28 tác 
phẩm dược vật, không những thế mà xuất hiên những tác phẩm chuyên 
môn khác như là những tác phẩm có sự giải thích liên quan đến âm và 
nghĩa, khảo chứng tên gọi khác của dược vật, thời gian thu hoạch dược 





8! 


“sp Y dược truyền thống Trung Quốc 


#2 


vật, người nuôi trồng cày thuốc và những hình vẽ bản thảo mièu tả hinh 
dạng cụ thế của thuốc... Những đoạn ghi chép đế chủ thích các tác phẩm. 
có liên quan đều tiết ló rất nhiều các thông tin về các tác phẩm bản thảo 
trước đó. Ví dụ như trong chú thích của “Thán Nông bản thảo kinh bắt 
quyến" dš ghi chép có 18 loại tác phẩm bản thảo được liệt vào hệ thống 
này. Tương tự, “Đồng quản dược lục tam quyến” cũng ghi chép các tác 
phẩm vé các loại dược lục, dược pháp, dược luật, dược đối, dược mục, 
dược ki cũng được liệt vào hệ thống này. 

Tác phẩm được bảo tón khả hoàn chỉnh có thế kế đến là tác phẩm. 
“Bản thảo kinh tập chú” do Đào Hoằng Cảnh (khoảng 452 - 536) người 
thời Nam Bắc Triều (420 - 589) tham khảo những học thuyết và nội dung 
của “Thần Nông bản thảo kinh; sau đó bièn soạn và bổ sung những thiếu 
sót trong đó. Tác phẩm này ghi chép khoảng 730 vị thuốc, sở dĩ tác phẩm 
này được coi là tác phẩm dược vặt học có tính thời đại sau tác phẩm 
“Thần Nông bản thảo kinh” được viết bằng mực đỏ, khiến cho tập sách 
kinh dién này được giữ gìn bảo vệ; đồng thời tiến hành bó sung và nói 
ró những loại thuốc có trong “Thán Nông bản thảo kinh” bằng mực đen, 
bên cạnh đó còn ghi chép thêm số lượng thuốc mới tương tự. 

Thử hai, tác phẩm này đá thay đối sự phân loại “Tam phẩm" mang. 
đâm màu sắc thần tiên của “Thần Nông bản thảo kinh; thay bằng cách. 
phân loại có thể thé hiện được thuộc tính tự nhiễn và nguốn gốc của 
thuốc mà các thấy thuốc khác hay dùng. 
Trong tác phẩm bản thảo quan trong sau 
này, ba phương diện vừa nói trên cơ bản. 
cũng đều phát triển dựa vào su kế thừa hệ 
thống này, đồng thời thay đối thế chữ và kí 
hiệu khác. Từ đó, “Thần Nông bản thảo kinh” 
và "Bản thảo kinh tập chú" là những tác phẩm 
dược quan trọng mang tính kinh điển của 
thời kì đấu đã trở nên bất diệt. 

“Bản tháo kinh tập chú” không hoàn 
toàn thoát ly khỏi cách phân loại “Tam phẩm", 
mà là trong cách phân loại về “thuộc tính tự 
nhiên” của ngọc thạch, cỏ, gå, côn trùng, thú, 
quả, rau... lại có “thượng, trung, hạ tam phẩm” 
riêng biệt. Điều này cho thấy một người theo. 
Đạo giáo női tiếng như Đào Hoằng Cảnh, Tranh vé Dio Hoằng Cảnh. 





Kiến thức vé thuốc. 


ông theo đuối cả hai hệ thống kiến thức là phương thuật thần tiên và y 
học thế gian. Mặt khác cũng cho thấy quỹ đạo phát triển trên cơ sở kế 
thùa của tri thức dược học. 


Bộ dược điển quốc gia đầu tiên trên thế giới - Tân tu bản thảo 

Trong “Bản thảo kinh tập chú; Đào Hoằng Cảnh nhiều lán nói tới do 
sự phân chia Nam Bắc triều nên có rất nhiều vấn dé về kinh nghiệm dùng 
thuốc, cũng như kiến thức dược vật của phương Bắc chưa tìm hiểu được, 
và thời thịnh Đường sau khí thống nhất đất nước là điều kiện tốt cho việc 
tổng kết toàn diện kiến thức dược vật học. Vào năm Hiển Khánh thứ hai 
đời nhà Đường (657), Tó Kính cùng các quan khác đã trình triếu đình cho. 
phép biên soạn lại bản thảo dược våt vì tên gọi các vị thuốc chưa thống 
nhất, thậm chí rất lộn xôn và ghi chép không đáy đủ. Sau khi được sự cho. 
phép của triều đình, Tô Kính đã thành lập ban biên soạn gồm hơn hai 
mươi người bắt tay biên soạn và trở thành tập thể biên soạn sách y học 
đầu tiên trong lịch sử y học Trung Quốc, Năm 659 quyển sách y học có 
tên gọi “Tân tu bản thảo” được phát hành trên toàn quốc và trở thành tác 
phẩm dược điển mang tám quốc gia sớm nhất trên thế giới. 


Tác phẩm này gồm có ba phần: phần nội dung chỉnh gồm 20 quyển, 
mục lục 1 quyển; hình vẽ về thuốc 25 quyến, mục lục 1 quyển; kinh dó 





* 

aa ne 
kad 
WA | 


apa weg wra 4EN WS 


wer asses 
ma atar 
=—= 


= 
xe am nh nš s 





sr >+# 


vị sue 


oa xã 9E in >z >“ 
+ 


Hình ảnh cuốn “Tân tu bản thảo”. 







4 





“p Y được truyền thống Trung Quốc 


4 


7 quyền. Nhưng “Tân tu bản thảo” hiện còn thì chỉ còn phần nội dung 
chính, và nội dung đó được dưa trên nội dung quyến “Bản thảo kinh tập 
chú’, nhưng có sửa chữa và bổ sung thêm 114 vị thuốc mới và có tổng 
công 844 vị thuốc. Trong quá trình biên soạn, triều đình đá ra lệnh thu 
thập thuốc trên toàn quốc, và theo thống kë, đã có vị thuốc từ 13 đạo, 
133 châu được đưa vào sách. Lần khảo sát thuốc quy mô lớn này, có thé 
nói là một sự kiên vĩ đại trong lịch sử khoa học kỹ thuật của Trung Quốc. 
Nhưng tiếc thay phần hình vẽ màu dược vật đã không được truyền bá 
rêng rãi do điều kiên lịch sử đương thời. Nhưng điều đáng nói là nội 
dung phần chính của tác phẩm xuất hiện nhiều vị thuốc ở nước ngoài 
nữa, chính điều này cho thấy được sự giao lưu vẫn hóa giữa Trung Quốc 
và các nước khác. 


Những vị thuốc ở nước ngoài trong cuốn “Tấn tu bản thảo” 


wa 
negi 
.. 
mai. 
haran 
dadra 
aana 
wama 
siran 
maan 





"Chúng loại bản thảo" - khởi đầu sự kế thừa 


Trước đời Tống ngành in ấn chưa được phát triển nên đã hạn chế 
việc truyền bá và bảo tồn tri thức. Hoàng đế Bắc Tống và những quan. 
lại triéu đình rất coi trọng sự nghiệp y học, sau 13 năm thành lập triếu. 
Tống, triều đình ra lệnh cho các nhà nho và các quan y hiệu đính tu 
sửa bản thảo. “Khai Bảo tân tường định bản thảo” được hoàn thành 
bởi nhóm biên soạn Lưu Hạng (919 - 990), đạo si Mã Chí vào năm 973 
túc năm Khai Bảo thứ sáu và chính Tống Thái Tổ đích thắn giám sát, do. 
Quốc Tử giám ấn hành, và trở thành tác phẩm y học in ấn sớm nhất của 
Trung Quốc. Một năm sau đó lại sửa đối bố sung và được đổi tên thành. 
“Khai Bảo trọng định bản thảo”, ghi chép 983 vị thuốc, sưu tập thêm 139. 
vị, dùng cách in âm (chữ trắng nền đen) và cách in dương (chữ đen nén 
trắng) để làm nồi bật nôi dung. 


'Kiến thức về thuốc. 


Đến năm Gia Hựu thứ hai thời 
Bắc Tống (1057), triều đình thành 
lập Hiệu chỉnh y thư cục, nhiệm vụ 
đầu tiên của cục này là tu sửa bàn 
thảo, và tác phẩm “Gia bố chú dược 
vật tri thức Thán Nông bản thảo” 
do Chưởng Vũ Tích (992 - 1068) 
làm chủ biên ghi chép lại 1.083 vi 
thuốc. Năm sau đó, cục này đã học 
hỏi kinh nghiệm thành công của 
người đời Đường với quyến “Tản tu 
bản thảo”, trình tấu triểu đình cho. 
thu thập thuốc trên phạm vi toàn 
quốc, loại thuốc nào cũng yêu cấu 

4 phải vë hình, đồng thời phải ghi 
Những vị thuốc được nhắc tới cô tất nhiéu rõ hình dạng, thời gian thu hoạch 


onpa a mục phím thường dal | Và công dụng; đối với thuốc nhập 


Bawa] GE Ren [ĐEME 
\ƒ 











pa BAN 
(YA 


Hinh vë cây thuốc trong sich “Bản thảo phẩm hội tinh yếu” thời Minh. 





“p Y được truyền thống Trung Quốc 


46 


khẩu cũng yêu cầu như thế, đồng thời ra lệnh mỗi loại đều phải chọn ra 
thuốc mẫu, chuyến về kinh thành. Thành quả của việc khảo sắt với quy 
më toàn quốc này đã được phản ánh diy đủ trong “Bản thảo dé kinh” 
(1061) của Tô Tung. Sách đã sưu tập 780 vị thuốc, có 933 hình vẽ cho. 
635 vị thuốc, là tác phẩm bản thảo có hình in ấn sớm nhất thế giới. 


Cà hai quyến bản thảo được hoàn thành vào những năm Gia Huu 
đều là sự tống kết quan trọng về được våt học thời đó. Sau đó Trần Thừa 
gom cà hai thành quyển “Trùng quảng bố chú thần nông bản thảo binh 
đồ kinh” (1092). 

Giữa thời kỳ Bắc Tống, nhà y học din gian người Tú Xuyên - Đường 
Thận Vi (1086 - 1094) đã lấy quyến “Gia bản thảo” và “Bản thảo kinh đồ” 
cùng với nhiều sách y học khác nữa làm cơ sở biên soạn, lại thêm vào 544 
vị thuốc có tü thời xưa (nay không còn) thành quyến “Kinh sử chứng loại 
bị cấp bản thảo” (được gọi tắt là “Chứng loại bản thảo”). Số lượng thuốc 
được ghi chép lên tới 1.558 loại. Mỗi vị thuốc đều có hình vë và luận 
thuyết, chủ trị, chức năng, phương pháp bào chế và phụ phương (toa 
thuốc kèm theo) và nó trở thành tác phẩm y học trình độ cao nhất của 
thời nhà Tống. Sau này, trên nén ting “Chứng loại bản thảo” của Đường 
Thận VỊ, triều đình Bắc Tống dš sửa đồi bố sung lại vài lán, ban hành 
chúng với tư cách là Dược điển quốc gia, trước sau có “Kinh sử chứng loại 
đại quan bản thảo” (1108), “Chính hòa tân tu kinh sử chứng loại bị dụng 
bản thảo” (1116), “Thiệu hưng hiệu chính kinh sử chứng loại bị cấp bàn 
thảo” (1159). “Chúng loại bản thảo” không chỉ là tác phẩm tắp hợp bản 
thảo từ trước đời Tống, mà đây còn được xem là “người dẫn đường" của 
bản thảo học thời Minh - Thanh, được xem là quyển sách tổ của quyến 
“Bản thảo cương mục” nổi tiếng của Lý Thời Trần thời nhà Minh. 


"Bàn thảo cương mục" - 

dinh cao của dược học có đại Trung Quốc 

Bản thảo học của thời ky Tống, Kim, Nguyễn có thể khái quát thành 
hai trường phái, một là không nging bó sung tu sửa những tác phẩm. 
bản thảo được hình thành trên tác phẩm trong tâm là “Thán Nông bán 
thảo kinh; hai là chú trọng việc nghiên cứu dược lý, ghi chép chức năng 
công dụng của thuốc bằng vài dòng chữ khá sơ sài. Đến đời nhà Minh, cả 
hai trường phái cần được dung hòa với nhau. “Bản thảo tập yếu” (1492) 
của Vương Luân đã dung hòa với “Chứng loại bản thảo - Tự lê” và lý luận 
về thuốc của thời Kim - Nguyễn soạn thành “Tổng luận không chia các vị 
thuốc thành “tam phẩm” mà quy nạp theo loại thuốc và theo loại bệnh; 


Kiến thức về thuốc 


“Bản thảo mông thuyên” (1565) của Trán Gia 
Mạc tiếp tục bố sung thêm những ví dụ thực 
tế và cũng là quyền sách bao gồm cả hai 
phong cách của hai trường phải nêu trên. 

Sau thời kỳ nhà Mình, năm 1578 ra đời 
bộ “Bản thảo cương muc” - bộ sách đánh 
dấu đính cao của dược học truyền thống 
Trung Quốc. 

Bộ này gồm 52 quyến, sử dụng cách 
phân thuốc theo loại và chia thành các 
chương; thu thập được 1.892 loại thuốc 
(trong đó có 374 vị thuốc là hoàn toàn mới) 
được chia thành 16 bộ, 60 loại danh mục, 
có kèm theo 1.109 hình vẽ và hơn 10.000 
phương thuốc, sách tham khảo lên tới hơn 
800 loại, tác giả là danh y thời Minh Lý Thời 
Trân (1518 - 1593), ông đã mất rất nhiều 
thời gian và công sức khó công tìm tòi và 
học hỏi, cộng với sự ảnh hưởng nội tại của 
lỷ học “cách vật chí tri” khiến cho tri thức 
của ông và trí thức ông có được qua điều 
tra thực tiễn có thế kết hợp lại với nhau. 
Tương Lý Thời Tần Cuối cùng phải tốn hơn 30 năm mới hoàn 

thành được bộ sách y học quỷ giá này. 

Vän hóa của thời Minh - Thanh, trào lưu chính là việc “tón kinh phục 
cổ" Khi làn gió này thổi vào linh vực y học, hệ thống bản tháo học lại có 
xu hướng quay về với “Thần Nông bản thảo kinh” Đầu tiên là tác phẩm 
“Thần Nông bản thảo kinh” của Hi Ung (1546 - 1627), ông kết hợp lý luận 
và việc dùng thuốc trong thực tế lại với nhau. Làn gió này càng trở nên 
manh hơn vào đời nhà Thanh, xuất hiện “Thán Nông bản thảo kinh bách. 
chủng lục” của Tư Đại (1963 - 1771), “Bản thảo kính độc” của Trấn Tu Viên. 
(1766 - 1823), “Bản kinh sơ chứng” của Trâu Chú (1732 - 1844). Những tác 
phẩm thuộc loại này chỉ có hơn 100 loại, với các loại thuốc ở ngoài không 
thuộc “Thần Nông bản thảo kinh” hoặc thuốc tử sau đời Tống, họ chỉ trích. 
dẫn mà không bình luận thêm. 





Z 





E RETA NN 
| 
' 
< al 
a # | 7# E| 
y | 
2 l IES | 





Hinh về một số loại thực vật có thé dùng làm thuốc trong “Bản thảo cương mục” 


Trên cơ sở đó, mới xuất hiện một tác phẩm “Thán Nông bán thảo 
kinh” được sửa chữa và lắp ráp rất nhiều lán từ rất nhiều tác phấm bản. 
thảo qua nhiều thời ki. 

Bên cạnh bộ sách “Bản thảo cương mục” là những bài hát, bài phú, 
dân ca hướng dẫn sử dụng cây thuốc cúng được lưu truyền rêng rãi khắp 
nơi. Từ sau giữa thời nhà Minh, do sự ảnh hưởng văn hóa ngoại lai, trong 
tác phẩm “Thực vật bản thảo” có ghi chép loại thực vật của châu Mỹ là 
đâu phông được du nhập vào Trung Quốc sau khi Columbus phát hiện ra 
tân đại lục; “Bản thảo cương mục thập di” của Triệu Học Mån (1719 - 1805) 
người thời nhà Thanh, đã có trích dẫn nói dung tử tài liệu y học phương 
Tây và từ đó dược våt học Trung Quốc đã bước vào một kỷ nguyễn mới. 


NGHIÊN CỨU DƯỢC LÝ 


Trong các ky thi y học thời nhà Tống, ngoài việc học thuộc các 
nguyên nhân gây bệnh, còn phải học cả quy kinh, bản thảo, nơi sản xuất 


Lil cây thuốc, chúc nàng, tính vị, những cấm ky, phương pháp bào chế 





'Những bài hắt về thuốc được ghi trên awat của thời nhà Thành, 


đây là kết quá của sự kết hợp giữa lý luận được våt với kiến thức vế dược. 
Khấu Tông Thích danh y thời Bắc Tống đã lồng những lý luận liên quan 
đến khí, vị trong “Hoàng Đế nội kinh” làm cơ sở lý luận giải thích cho 
những hiệu quả trong cuốn “Bản thảo diễn nghĩa” của mình. Danh y thời 
Kim, Nguyên sau này dà đưa lý luận này đi xa hơn và xuất hiện những. 
khái niệm thắng giáng trám phù và quy kinh của thuốc... và thậm chí 
giải thích nguyên lý công hiệu của thuốc theo quẻ trong Kinh dịch. 

Sự thay đối này phần nào cho thấy được sự phát triển của ngành 
dược våt học truyền thống, và từ “Dược lý - Thánh tế kinh” do Tống Huy 
Tông (1101 - 1126) chủ biên đến quyến “Dụng dược tâm pháp” cho thấy 
lý luận dược có thé quy nạp: bệnh ở phán đầu thì sử dụng phần trên của 
dược vật, bệnh ở phán giữa cơ thé thì dùng phán giữa dược vắt, bệnh 
phán dưới thì dùng phán rë của dược våt... 


TIỆM THUỐC VÀ THỊ TRƯỜNG THUỐC 


Vào thời Tống - Kim - Nguyễn, sự phát triển về kinh doanh tiêu thụ 
và quản lý thuốc cũng khiến nhiều người phải chú y tới. 
Năm Yên Ninh thứ chín (1076), triều đại Bắc Tổng đá xây dựng nên 
cơ sở bào chế và bán thuốc đấu tiên trong lịch sử Trung Quốc, tại Kinh 
Dó Lương (nay thuộc Khai Phong - Hà Nam) chủ yếu là về việc chế tạo 89 


90 





kan ty: 
= me CEJ 
+ + e 
E =k 
+ # + 
sử A sk 
È Ra 
* f #. 
IF mn Ë 
h T T 
š 55 
kid š # 
* anuh 
Sšch có ghi chép loại thuốc tên Theraica Sách cổ ghi chép vị thuốc quý Xa hương. 
của người A Rap du nhập vào Trung Quốc 
vào thế kỷ thú Vil. 


và buôn bán thuốc - Thái y cục Thục được viện. Đến. 
năm Xung Ninh thứ hai (1103) mở rộng thành 7 viện, 
5 viện vẫn có tên là “Thục dược viên”, 2 viện có tên là 
“Tu hòa dược viện". Sau này, lần lượt đồi tên thành “Huệ 
dân phòng” (tiệm thuốc) và “Hòa tê phòng” (nơi bào chế 
thuốc). Thời đó, tiệm thuốc không những phát triển ở 
kinh đô, mà còn từng bước mở rộng đến các huyện, tỉnh 
vùng biên cương. 

Tiệm thuốc thời Bắc Tống là thực thể kinh tế của. 
nến kinh tế quốc gia và của toàn xã hội, đồng thời còn 
có chức năng quản ly thuốc của triều đình. Sự thành. 
lập của nó phân định rõ 2 ngành y và dược. Trong tiệm 
thuốc thiết lập nên các cơ quan chuyên môn như thu 
mua buôn bán, phân biệt kiểm tra v.v. từ khâu chế thuốc 
đến khàu buôn bán đều có người có chuyên môn theo. 
dõi, giám sắt. Hòa tê trong quá trình sản xuất ra thuốc, 
dáu tiên là tập hợp các phương pháp, sau khi trải qua sự 





Thăng, giáng, trám, phù 
Thàng, giáng, trám, phủ là khái 
niệm chỉ ró tính chất, tác dụng 
của thuốc, chỉ xu hướng tác 
dụng được phản ảnh trong 
Trung y. Tóm lại những thuốc 
có tinh tháng phủ đều là thuốc 
có tác dụng lèn trên, hướng ra 
ngoài như thẳng dương, phát 
biéu, tên hàn, gây nôn... được 
tính được ghi là thắng, phủ. 
Còn thuốc trám giảng là thuốc 
có tác dụng đấy xuống dưới, 
vào bên trong như thanh nhiệt, 
tả, lợi thủy, điều hỏa hò hấp... 
được tính được ghi là trám 
giáng. Trung y chia phắn bệnh 
cơ thé thành trên, dưới, trong, 
ngoài, nën khi điều tri cắn chủ ý 
để lựa chọn thuốc cho phù hợp. 
với lý luận này. 


Kiến thức về thuốc 





gi, A 3 -—— 
X GAS 
Tranh vé tám thuốc thời nhà Thanh 





Eo Y được truyền thống Trung Quốc 


kiếm nghiệm của phòng thái y mới bắt đấu chế 
thành thuốc. Phương pháp khuôn mẫu đó gọi là 
“Hòa të cục phương” (xuất bản năm 1078, sau này 
có bố sung nhiều lấn, tổng số 788 bộ), trong đó 
có rất nhiều loại thuốc còn dùng đến ngày nay 
như viên ngưu hoàng thanh tâm, và hoắc hương 
chính khí. 


Cùng lúc đó, việc kinh doanh thuốc của 
người dân cũng rất nhộn nhịp, tiệm thuốc ở dó 
thị rất nhiều, còn có các thấy thuốc khám bệnh ở 
ngay tiệm thuốc. Việc buôn bán thuốc với nước 
ngoài, các loại cày thuốc ở Tuyến Châu được tìm 
thấy trong chiếc thuyền bị chìm đời Tống là một 
ví dụ. Đồng thời, thời kì này khắp nơi đều trống. 
rất nhiều vật liệu làm thuốc như: cây phụ tử ở 
Chương Minh, Tử Xuyên, củ mài ở Kha Lương, 
nguu tất ở Tây Kinh, cây hoa thược dược ở Hàng 
Việt vv. 








Một phần bức tranh “Thanh minh thượng hà 46" của đời Tổng. Trong tranh vé về “Tnéu Thái Thứa Ga”, 
là tiệm thuốc đồng thời cũng là nơi bắt mạch xem bệnh. 





Kién thúc vé thuóc 





Tiệm thuốc làu năm “Đồng Nhân Đường”. 


Ngành dược ở thời Minh - Thanh không chỉ ngày càng phón vinh 
mà còn hình thành nên quy mó sản xuất nhất định, “chợ thuốc” cuối 


JI 





Các cây thuốc được ghi chép lại 
trên chiếc thuyến bị chim vào đời Tổng, 
được khai quật ở đảo Tuyển Chàu. 


đời Minh női tiếng nhất là An Quốc (Hà 
Bắc), Chương Thụ (Giang Tây), thuốc của 
toàn quốc được tiến hành trao đổi ở “chợ 
thuốc”. Khắp nơi xuất hiện đạo đức Nho. 
thương ngay thẳng thành thực, các bên 
cùng có lợi. Tiêm thuốc lâu đời ở Bắc Kinh 
“Đồng Nhân Đường; lấy “việc bào chế tuy 
phức tạp nhưng không dám tiết kiệm nhàn 
công; giá thành tuy cao nhưng không dám 
ăn bớt ăn xén” làm tiêu chí để buón bán; “Hó 
Khánh Dư Đường” ở Hàng Châu, treo bảng: 
“Làm ăn, buôn bán không được dối, việc 
kinh doanh thuốc ảnh hưởng đến mạng 
sống con người nên càng tuyệt đối không 
được làm dối” Đến nay người đến vån tấp 
nặp. Ngoài ra, còn xuất hiện những “sâm 
hành” là những người chuyên bán nhân 
sâm và lộc nhưng. 


⁄ 


93 


“sp Y được truyền thống Trung Quốc 
BÀO CHẾ VÀ GIA CÔNG 


“Bào chế bằng cách nào" là ngôn từ mà tiếng Hán hiên đại thường 
dùng, xuất hiện rất sớm trong các tác phẩm của các bắc văn nhân đời 
Tống. Nhưng ý nghĩa ban đầu của nó là cách chế biến thuốc, lại được 
phát hiện trong những quyến sách y học được khai quật tử ngôi mộ thời 
Tây Hán tại Mã Vương Đôi. Thời đó, thuốc để uống về cơ bản đều áp dụng 
phương pháp “dã mat thôn phục” (mài thành bột rồi uống), đấy gọi là “ăn 
thuốc” Đến cuối đời Đông Hán, trong sách y học mới sử dụng phố biến. 
các cách sắc nấu lấy nước uống, lúc này trở thành “uống thuốc” 

“Bào? vốn di là chỉ việc đem våt liệu làm thuốc vùi vào đống tro 
nóng cho đến khi cháy đen; “chích” (nướng), tượng trưng như việc dùng. 
tay giữ dó nướng trên ngọn lửa. “Bào chích” dán dán cải biến và để chi 
chung cho quá trình gia công chế biến, cách dùng tử cũng thay đổi dán, 
dùng từ “chế” thay cho từ “chích” Phương pháp bào chế thường dùng 
nhất được khái quát thành 8 phương pháp: nướng, rang, chiên, rửa, 
ngam, tấy, chưng, luộc. Chính những chữ Hán này đã nói lên được trong 
các cách thức đó, 3 phương pháp đầu thì phải dùng lửa, 3 cách kế tiếp 
thì dùng nước, hai cách cuối thì dùng cả nước và lửa. Nó được gọi là “hóa 
thủy chỉ tè” (thuốc của nước và lửa). Ngoài ra còn dùng rượu, mật ong, 
giấm, muối v.v.. để tiến hành gia công chế biến. 

Đáng chủ ý là, trong thời đại lấy 
phép loại suy làm phương thức tư 
duy chính, bất luận là nghiền nhỏ cho. 
nhuyễn hay hấp chiên đều là phương 
pháp và quá trình chế biến bảo chế, 
đồng thời cũng là những yếu tố tạo. 
nên công dụng của thuốc. Ví dụ nhu 
trong quyến “Hoàng Dé nội kinh” 
ngày nay, có một cách chứa trị "Thang. 
dịch” cho chứng mất ngủ do mạch 
đạo không thông, khí âm dương 
không tuần hoàn bình thường, là 
phải dùng nước từ ngàn dam xa, 
phấn ruột rồng của cây lau sây đem 
chưng nấu. Đấy là vì trong nhận thức 
lúc đó, tính “lưu thông” của nguồn 
nước từ nơi xa, tính rỗng của cây lau 





Kiến thức vế thuốc. 


sây đều có tác dụng thông các mạch 
đạo, đạt được mục đích chữa bệnh. 
Chỉ khi nhìn nhận vấn đề bằng con 
mắt thời hiện đại thì mới có thể khái 
quát được mục đích bào chế chế 
biến thuốc như sau: 


1. Dễ dàng bảo quản, chẳng 
hạn như loại cây khó; 

2. Nhu cấu sử dụng, như sung 
cứng của hươu cán “bang” nhỏ 
thành sợi mảnh dé dễ dàng cho lúc 
chưng nấu và có thế thu được nhiều 
'thành phần hữu hiệu; 

3, Để loại trừ tính độc, chẳng 
hạn cây phụ tù thuộc họ Araceae 
đều có một ít độc tó, chỉ cán nấu 
cho thật chin thì sẽ an toàn; 

4. Tăng cường công hiệu của 

thuốc, như dùng phèn chua xử lý 
bán hạ có thế tăng cường hiệu quả 
giải đàm của nó; 
Tranh vë người thời Thanh cắt thuốc, được liệu trước khi S. Thay đối tính chất của thuốc, 
an Ty  n chẳng hạn như là sinh địa thì phải 
dùng rượu gạo qua “9 lán chưng. 
nấu, 9 lán phơi nắng” thì mới thành 
thục địa, tính lương huyết biến 
thành tác dung bổ huyết; 

6. Bỏ phần thô lấy phán tinh, 
như hoạt thạch thông qua “thủy 
phi” sẽ được phán bột mịn nhất. 


Tác phẩm nổi tiếng từ khá sớm 
chuyên viết về phương pháp chế biến 
thuốc nay còn được lưu giữ, nổi tiếng, 
một thời khắp Nam Bắc triều được 








Tranh vë người thêl Thanh đang nghiền thuốc, 
sử dụng dó nghiền thuốc để nghiền thành bột nhà, người đời sau biên tập và lưu truyền 
giúp thuận tiện hơn trong việc hoàn tán, vo, viên,caovv. lai, đó là “Lỗi Công bào chích luận" Về 95 


Z 


_- 3 Y được truyền thống Trung Quốc 


96 


sau còn có tác phẩm “Bản thảo kinh tập chú" của Đào 
Hoằng Cảnh, trong phần mở đầu cũng có viết rất nhiều 
vấn đề liên quan đến việc này. Trên thực tế háu như tất 
cả các bản thảo tác phẩm nổi tiếng sau những ghi chép. 
có liên quan vế tên gọi, tính chất mùi vị, công dụng, 
trị bệnh, nơi sản xuất, v.v.. đếu khỏng ít thì nhiều cũng 
có giải thích về “bào chế bằng cách nào” đây chính là 
“phương pháp” trong “như pháp bào chế”. 

Tuy nói bào chế cần phải theo đúng phương pháp. 
nhưng “phương pháp” không có nghĩa là hoàn toàn rêp 
khuôn. Từ góc nhìn kế thừa mà nói, cắn phải coi trọng. 
những kinh nghiệm của người di trước. “Thanh Hao Tó” 
là loại thuốc kháng sinh mới được phát triển vào thế 
kỷ XX, có nghĩa là sử dụng phương pháp ngâm nước 
mà không phải nấu được miéu tả trong tác phẩm “Trửu 
hậu phương” của Cát Hồng đời Tấn. Cách đó khiến cho 
thành phần có tác dụng trong Thanh Cao có thể được 
giữ lại. Về mặt phát triển, sau khi nước Trung Quốc mới 
được thành lập năm 1949, các tỉnh và thành phố trên 
cơ sở kế thừa truyền thống, đã biên soạn nên tác phẩm. 
“Trung dược bảo chế quy pham’, khiến cho việc bào 
chế thuốc dần dán trở nên quy phạm, tiêu chuẩn và 


Vật dung nghiền thuốc bằng sứ Thanh Hoa thối Thanh. 





Cối giá thuốc bằng đống đời Thanh. 
Có rất nhiều cày thuốc trước khi bào 
chế thành thuốc phải được nghiền. 
nhỏ, cối giả là vật đụng thường được 
sử dụng. 





Kiến thức về thuốc 


khoa học hơn, những điều này chính là 
nội dung cấu thành nën tác phẩm “Trung 
Quốc dược điển”. 

Nhìn nhận theo phương pháp học 
thuật của bản thảo có thế thấy được 
những đặc điểm cơ bản sau: Đầu tiên, 
quá trình phát triển của nhận thức về cây 
thuốc có quan hệ mắt thiết với sự tích lũy 
kinh nghiệm thực tiễn về cuộc sống và 54u sóc thuc bing kim loxi 





cách chữa trị, cho nên khi 
tống hợp lại từ tất cả các 
thời đại, các loại thuốc đã 
sử dụng tăng theo hình dấu 
sắc Thứ hai, trong hệ thống 
hiểu biết Trung y của người 
xưa, "phương pháp loại suy” 
Chày cối bằng tử Thanh Hoa thời Thanh. Chày cối là vật đụng iane Lanka 


thường dùng dé nghiền nhỏ các phu liệu thuốc có số lượng nhó quan trọng đối với sự giải 
thành bột Là một vật đụng mà các tiệm thuốc phải có, thích công dụng trị liệu 


của các phẩm vật trong tu 
nhiên, không phải bắt nguồn từ kinh nghiệm mà bằng phương pháp loại 
suy. Trải qua nhiều “thí nghiệm sai “kiến thức giả” không hiệu quả sẽ bị đào 
thải qua sự kiểm chứng của thực tiến. Nhưng điều này không ảnh hưởng 
đến các thấy thuốc khi tiếp tục sử dụng phương pháp loại suy để “phát 
hiện" ra những cây thuốc mới. 





CÂU CHUYÊN VỀ NHÂN SAM 


“Dién tinh khí, ích cốt tủy, bố hư liệu tốn” là công dụng chủ yếu của 
loài thuốc được liệt vào loại “thượng phấm” trong tác phắm đấu tiên viết 
về cây thuốc nổi tiếng của Trung Quốc mang tên “Thần Nông bản thảo. 
kinh” “Thần Nông bản thảo kinh” là tác phẩm kinh điển về mắt duoc học, 
tü ngữ trong cuốn sách luôn được các bản thảo nối tiếng khác sao chép. 
bắt chước, liên quan đến khái niệm và tác dụng của “bố dược” cũng theo. 


Z 


b Y được truyền thống Trung Quốc 


đó được kế thừa và lưu truyền. Ó đây xin lấy một ví dụ về nhàn sắm mà 
người Trung Quốc thường dùng, khi phản tích đôi điều sẽ thấy được lịch 
sử văn hóa đã được cô đọng trong đó. 


Cùng loại với con người. 

Trong thư tịch “Phạm Tử Kế Nhiên” có nói: “Nhân såm xuất thượng 
đẳng, trang loại nhân giả thiện” (nhân såm thuộc hàng thượng đẳng, 
là loại người lành thiện); về sau nhân sêm còn được miëu tả thêm như. 
là “nhất như nhàn thế trạng, dạ hữu nhàn hó thanh” (hình dáng giống 
người, ban đêm nói tiếng người). Ngoài ra còn có một số ghi chép li kỳ 
khác như trong tập tiếu thuyết Nam triều chí quái “Dị Uyển” có viết “Nhân 
sam là thổ tinh, sống trong một đảng sam tốt, có hình đáng người, có 
thế khóc tiếng trẻ con. Ngày xưa có người đào trúng nó, lúc vừa hạ cuốc 
xuống thì nghe thấy trong đất có tiếng rên khóc, theo tiếng khóc đi tìm. 
thì thấy quả là một cái đầu dài khoảng 2 tác, bốn mặt đều bị tón thương 
do bị đào trúng” 

Nhân sắm có hình dáng giống loài người, 
nên vốn đi không giống như những loài thực vật 
bình thường. Trong những phẩm våt tùy táng 
được khai quật trong những ngôi mộ đời Hán, 
cũng thấy có nhân såm, mục đích của họ là dùng 
loại nhân sêm có hình dáng người chịu tội thay 
cho chủ nhân của chính ngôi mộ. Người xưa còn 
có những lý giải khác nhau về việc nó có hình 
dáng bên ngoài giống người, cho rằng con người 
là do tình khí của trời đất hợp lại mà thành, nhàn 
sâm cũng là sản phẩm tính khí của trời. Như 
trong tác phẩm “Xuân thu - Vận đấu xu” của đời 
Hán có viết: “Dao quang tinh tán vi nhàn sâm, 
phế giang hoài sơn độc chỉ lợi, tắc dao quang 
bất minh, nhân såm bất sinh” Điều này nói lên 
ràng “dao quang tinh” của trời chiếu xuống đất 
thành nhân sâm nếu như hành đông và mệnh 
lệnh của hoàng đế có vấn để thì “dao quang tỉnh” 
sẽ không sáng nữa, đất sẽ không thể mọc lên cây 
nhàn såm. Từ dién “Quảng Nhà” của người xưa 


A 
£ 





giải thích ràng nhân sâm là “Địa tính; có nghĩa là Wg sgaunl uda hevnd 


tinh khí của đất hợp lại mà thành. của nó cũng có thể dùng làm thuốc 





Kiến thức về thuốc 


Biếu trưng và cây thuốc 

Ghi chép trong truyền ky của người sáng lập ra Hậu Triệu thời Thập Lục 
Quốc là Thạch Cần (274 - 333), do trong vườn nhà Thạch Cần mọc một cây 
nhàn sâm cây lá xum kué, người xưa đoán biết rằng sau này ông ta nhất 
định sẽ được phú quý. Sau đó người nhà Hồ tướng mạo khác người này 
quả nhiên đã lên làm vua. 

Con người hiện đại có bộ óc khoa học, đương nhiên sẽ không cho. 
rằng một loài thực vật có hình dáng giống con người thì sẽ có khí tiên, 
và cũng sẽ không tưởng tượng nhàn såm có thế rên khóc, nói tiếng 
người. Người hiện đại dựa vào “sự nhìn nhận khoa học” và “chủ nghia 
duy vật” để quan sát lịch sử phát triển của y học, giải thích về quá trinh 
nhận thức và lợi dụng những cấy thuốc tự nhiên của con người, cho 
rằng nhàn thức của con người đối với tác dụng chứa trị của động vật, 
thực vật, khoáng vật trong thế giới tu nhiên đều có nguồn gốc từ thực 
tiễn sinh hoạt và sản xuất. Có nghĩa là khi ăn một thứ gì đó không chỉ 
là giúp con người no, mà còn có công dụng chứa tri nào đó, từ đó tùng 
bước nhàn thức được tác dụng của loại thuốc đó. Nhưng đây cúng có 
thé không phải là cách thực sự ma người xưa nhàn thức vé sự vật, như 
nói về loại nhân sắm, it nhất trong ghi chép của thư tịch cố đại còn được 
lưu giữ, chúng ta có thế thấy được rằng trước hết, nó đá thu hút được sự 
quan tâm của con người qua hình dạng bën ngoài giống con người, là 
một biếu tượng xuất hiện trong cuộc sống hiện thực. Có thể thấy rằng, 
tuy đến thời Hán nhàn sắm đã được xem là một loài thuốc nhưng lúc 
đồ không chỉ xem nhàn sâm là một vị thuốc mà đồng thời còn xem nó. 
như là một biểu tượng cát tường, cách nhìn nhận này thăm chí có thế có. 
trước cả nhàn biết về dược tính. 

Dũ cho là biéu tượng cát tường hay là thuốc có tác dụng chứa trị, trước 
hết hién nhiên đều liên quan đến hình dáng bên ngoài của nhàn såm; nhưng 
sau khi sử dụng lại đạt được những hiệu quả đáng kế. 

Nhận thức về cây thuốc của y học cổ truyền trên thực tế đều bắt 
nguồn tử việc vẫn chưa phản định rõ là phép thuật đoán mò hay khoa 
học, là kinh nghiệm hay là tiên đoán. Dù nói thế nào đi chăng nứa, trong 
những năm tháng sau này, địa vị đáng tôn kính của nhân sâm suy cho 
cùng đều dựa vào công dụng chữa trị của nó. 


Khái niệm hư và bổ, thực và tả 


Khái niệm về bệnh tật ở những thời kì trước, “hư” là một không gian. 
có thực: khoảng không đó xuất hiện là do “tinh khí” bị tốn thương tạo. 





“sp Y được truyền thống Trung Quốc 


100 


thành, “tà khí” thực tại bên ngoài mới có thế xâm nhập vào. Trong “Chư 
bệnh nguyên hấu luận” thời nhà Tùy chuyển viết về nguyễn nhân của 
bệnh và bệnh lý, trong đó có cách giải thích vé các căn bệnh như sau: các 
bệnh về tinh thần có triệu chứng khác nhau đều là do thiếu tinh khí bên 
trong quả tim, nên ma quỷ xàm nhập vào; các bệnh tiêu chảy, đau bụng, 
tiêu hóa không tốt là do thiếu tính khí trong tràng vị, “tà khí” của gió lạnh, 
nóng, ấm xảm nhập vào. Cách nhận biết về nguyên nhàn bệnh như vậy 
át sẽ dẫn đến cách chữa tri tương ứng là “bổ” 

Hiếu được đặc điểm này thì cúng không khó đế hiểu được vì sao 
nhắn såm - do tinh khí của trời thấm xuống đất hay do tính khí của đất 
tích tụ thành - lại có tính năng bố hư. Và cũng hiếu được tại sao trong 
quyến “Thương hàn luận” của Trương Trọng Cảnh được người đời phong 
là “Thánh Y“ lại dùng nhân sâm để chứa đau bụng. Đương nhiên, để là 
một thành viên trong hàng loạt các loại thuốc bố thì không dé bước vào 
như thế được, mà phải có một đặc tính riêng biệt nào đó, Ví dụ như Ngọc 
thạch vì có tính thanh khiết, ngàn nằm không hủy nên luôn được con 
người mang theo bẻn mình; nhung hươu, A giao (do da lừa nấu thành) do 
tinh “huyết nhục hữu tình” của nó so với loài thực vật thì được cho là gắn. 
gũi với cơ thé người hơn. Thế nhưng, sau khi các nhà khoa học cận đại 
nhận thấy công dụng và dược lý “tạo đại” mà nhân sâm có, khái niệm “hư” 
và “bố” cũng theo đó mà chuyển thành “nâng cao chức nắng miễn dich” 

Đồng thời, học thuyết âm dương trong y học còn có thêm một ví dụ 
ứng dụng khác -“thực” và "tả" cũng như thé Trong sách cổ thời Tiên Tần “Li 
Thị Xuân Thu” dựa trên lập trường này, các nguyên nhân gày ra bệnh tật 
được tổng kết lại là do “tà khí” tạo thành, mà cảm thấy. Đương nhiên, mục 
đích của nó là mượn “nhàn” tức tà khí thực tại xăm nhập vào cơ thé mà 
con người có thế dễ dàng lý giải và “quả” chính là tình trạng và phương. 
pháp chữa trị để lý giải cho những vấn dé trừu tượng của xã hội và các 
chính sách cai trị. Và “chân lý chứng cứ" của lý luận trị quốc này sau này lại 
ảnh hưởng ngược lại đến tư duy của giới y học. 

Duġi sự ảnh hưởng của thời đại “hấp thụ chất dinh dưỡng” của 
hai trường phái triết học là Phật giáo và Đạo giáo của lý học thời Tống - 
Minh, thời đại lấy luận vũ trụ nhất nguyên mới được cấu thành bởi thái 
cuc, nguyên khí và âm dương, trong giới y học cũng lũ lượt dé ra thuyết 
nguyên nhàn gay bệnh, phương pháp chứa trị nhất nguyên khác nhau, vì 
thế mà xuất hiện “Kim Nguyên tú đại gia” Trong đó có öng Trương Tòng 
Chính (khoảng 1156 - 1228) dš tuyên bố rằng tất cả các căn bệnh đều là 


Kién thúc vé thuóc 


do “tà khí” lam hai cơ thể, cách trị duy nhất là “đánh tà". Quan niệm này 
được truyền qua Nhật Bản lại làm nảy sinh thêm một học thuyết mới”Vạn 
bệnh nhất độc” của Cát Ích Đông Động (1702 - 1773) được người dân 
Nhật Bản rất hoan nghénh. Thế nhưng, cho dù những học thuyết này có 
lý hay không, phán đông mọi người đều “nghe bổ thì vui, nghe tả thì sợ; 
khiến cho giới y học chỉ biết than dài với luận điểm này. 


'Vật phẩm quý giá đi vào mỗi nhà 


Sự quỷ hiểm và hiệu quả của nhản sâm, đã quyết định giá trị của 
nó. Trong thơ của nhà thơ thời Đường, thường nhắc đến việc mọi người 
dùng nhân sâm làm món quà để chúc tặng bạn bè; trong tác phẩm về 
dược học nối tiếng vào cuối đời Đường, mang tên “Hải dược bản thảo” 
còn ghi chép lại năm đó bán đảo Triều Tiên đã đem nhắn sắm làm đặc 
sản để đi cống cho Trung Quốc, thời nhà Minh - Thanh, các địa phương 
thuộc Tô Châu còn có các “såm hành” là những người chuyên bán nhân 
sâm, điều đó thé hiện địa vị của nhân sâm. 


Chính bởi sự quý giá của nhàn sàm cho nên ngày xưa dàn thường 
thì không thé mua nổi nhàn såm để trị bệnh, thường dùng các loại såm 





101 


=Z 


“Búp bê nhàn sim" theo sy tưởng tượng của con nguli. 


_-.) Y được truyền thống Trung Quốc 


102 


khác để thay thế như thái tử såm, cát sâm, đảng såm... Những năm gần 
đây, việc mọi người sử dụng nhân sâm và các thứ làm từ nhân sâm đã trở 
nên phổ biến, việc này một mặt là vì theo sự phát triển của kinh tế, mức 
sống ngày càng được nâng cao, mặt khác là do nhân sắm được trồng. 
nhiều nên giá cả của nó tự nhiên không còn đắt đỏ nữa. Thế nhưng dù 
là như vậy, với mức thu nhập ít ỏi của những người dân bình thường ở 
Trung Quốc, giá cả của những sản phẩm bố dưỡng thé này vẫn chưa phải 
là rẻ. Người ta làm sao dám bỏ ra môt số tiền không nhỏ dé mua những 
loại thuốc bố như nhân sam chứ? Nếu là người nước ngoài thì chắc 
không đắn đo trong việc bỏ tiền ra để mua. 


Điều này cho thấy rằng, ăn nhân såm là một nét văn hóa của người 
Trung Quốc. Ngày nay, nếu như hỏi “Món thuốc bổ nào là quỷ nhất? Món 
nào có lợi cho sức khỏe nhất? Khi cơ thế bị suy nhược cán sử dụng loại 
dược phẩm nào? Chọn tặng dược phẩm nào thì tốt hơn cả?”. Khi thực 
hiện một cuộc khảo sát với các câu hỏi như thế này, tin chắc rằng có rất 
nhiều người sẽ trả lời là nhân såm. Thậm chí rộng hơn nữa, nếu như dem 
cuộc khảo sát này mở rộng ra những nơi khác ở châu Á như Triều Tiên, 
Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ v.v.. thì kết quả cũng sẽ như vậy. 





Nhung Hươu - một loi dược phẩm cổ truyền cũng quỷ như nhãn såm. 


'Kiến thức về thuốc. 


Xuất phát từ ví dụ về "nhân sắm; tü góc nhìn xa hơn, ta có thể bàn 
thêm đôi chút về nhàn thức của người Trung Quốc về khái niệm “hu” Ó 
phương Tây, người ta thường không xem suy nhược, mệt mỏi là một loại 
bệnh; nhưng ở Trung Quốc, những cái đó đều được gọi là bệnh tật. Các 
thấy thuốc Trung y có thế trả lời cho bệnh nhãn biết ho mắc bệnh gì chỉ với 
hai từ: Hư chứng! Từ này bao gồm khí hư, huyết hư, tì hư, thắn hư, dương 
hư, im hư vv.. Người bệnh có thế không hiểu rõ hàm y của những thuật 
ngữ này nhưng lại có thế chấp nhận về kết quả chấn đoán không rõ ràng. 
này, bởi vì họ hiểu được thế nào là “hư” Sự sợ hải đối với căn bệnh mang 
tên là “hư” khiến cho họ có thể bằng lòng đi mua những sản phẩm bó 
dưỡng đắt đỏ như nhắn såm vv. để có thé “tăng cường sức khỏe? "trị được 
hư chứng” Có thế dùng một cầu mà ngày nay thường dùng là “bỏ tién đế 
mua sức khỏe" Người phương Tây cũng không phải không có cái y thức 
hay hành động gọi là “bỏ tiền đi mua sức khỏe; thế nhưng họ lại áp dung 
nhiều hơn các phương pháp như du lịch nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe.... 


Tóm lai, khi chúng ta so sánh tất cả những phương điện có liên 
quan đến vấn dé này thì sẽ thấy sự khác biệt giữa hai xã hội khác nhau, 
các nến văn minh khác nhau. Cùng với sự du nhập và phố biến của 
văn minh phương Tây, người Trung Quốc không chỉ bắt đầu yêu thích 
luyện tập thé thao mà những sản phẩm bổ dưỡng theo quan niệm của 
phương Tây như vitamin, nguyên tố vi lượng,... cũng chiếm được một 
thị trường tiêu thụ khá lớn. Sự khác biệt này ngày càng có xu hướng thu 
hẹp lại, nhưng quan niệm truyến thống vẫn phát huy một sức mạnh 
tiểm tàng, có một sức ảnh hưởng sâu sắc. 

Sự giao lưu văn hóa thường có hai chiều. Ở Bắc Mi tuy có trồng loại 
thực vắt mà người Trung Quốc gọi là sâm phương Tây, sâm Hoa Kì. Nhung 
nghe nói lúc đầu, người phương Tây không dùng loại thực phấm này mà 
chỉ xuất khấu sang Trung Quốc. Nhưng ngày nay, phương Tây không chỉ 
sử dụng såm Tây mà còn bắt đầu nhập khấu các thực phấm bó dưỡng 
như sêm Phong Vương Tương từ Trung Quốc. Ngày nay, phương Tây 
không còn xem nhẹ các hiện tượng như suy nhược, mệt mỏi... cho dù ho 
vẫn không cho rằng dó là một loại bệnh, nhưng it nhất cũng thừa nhận. 
rằng dày là dấu hiệu không tốt của sức khỏe, cho nên mới cỏ tên gọi là 
“A kiện khang” hoặc “Trạng thái thứ 3“ Cùng với sự phát triển của miễn 
dịch học, có rất nhiều loại bệnh được cho rằng do sức dé kháng của cơ 
thể giảm sút mà tạo nên, và các loại thực phẩm bổ dưỡng như nhân sâm. 
lại được chứng minh rằng có tác dụng nâng cao hệ thống miễn dịch cho. 


103 


104 








Tô thuốc chuyên dung của Thái y vèn đời Minh, có thế chùa 140 loại thuốc, 3 ngắn đuới dùng để 
cất giù dựng cụ làm thuốc và đơn thuốc 


cơ thế, vậy thì sau này có xuất hiện cục diện “văn hóa nhân sắm” vượt qua 
đại dương, thay đối cách suy nghĩ của người phương Tây về sức khỏe hay 
không? Về cơ bản mà nói, chuyện này còn phải xem sự phát triển của y 
học, cần phải dựa vào những chứng minh về lý luận và số liệu thống ké 
lâm sàng để thuyết phục. 


Còn một đặc điểm cuối cùng cắn được nói rõ, nhàn såm là đại diện 
cho vị thuốc bối bố, têng cường thế lực nhưng nó tuyệt nhiễn không. 
phải là loại thuốc tiên làm cho con người sống mài không già, trẻ đẹp 
vĩnh hằng, mà không có nguy cơ gầy hai. Người Trung Quốc cổ đại có 
câu: “Nhân såm sắt nhãn vô tội, Đại Hoàng cửu nhãn vô công" một mặt 
là cảnh báo với mọi người nhàn sắm có thế khiến người ta mất mạng, 
mặt khác chàm biếm tâm lý tên sung nhàn sâm một cách mù quáng của 
người đời. Tóm lại, y học Trung Quốc luôn chú y trong nguyên tắc “biện 
chứng trị liệu”, đặc điếm cơ bản nhất là phải phản biệt được thuốc tính. 
âm dương của các loại bệnh khác nhau, từ đó mà tìm loại thuốc điều trị 
thích hợp. Nếu làm ngược lại nguyên tắc đó chẳng khác nào “thêm dầu 
vào lửa; “thêm sương vào tuyết” 


WW G 
8. 





PHONGTHÁIY GIA 


Nhüng hiéu biét cüa thé hë sau dói vói nhüng 
thấy thuốc ngày xưa là cực kì phiến diện, không đấy 
đủ, thậm chí là không chăn thật. Vì những danh y 
thời xưa có thế được người đời sau biết đến, đại đa 
số phải có tác phẩm lưu truyền. Cho dù là những 
tác phẩm chắp ghép hoàn toàn không có suy nghĩ, 
y kiến, đánh giá cá nhắn, mà chỉ là những bó sách 
lớn, thì dễ dàng lưu truyền, Còn việc có truyện ky 
hay do giai thoại được người đời biết đến, suy cho 
cùng cũng rất it. Nhưng nói về mặt khác, sáng kiến 
mang tính học thuật và tư tưởng, hoặc giải thích 
nguyên lí triết học thành áp dụng thực tiễn, hoặc 
tổng hợp kinh nghiệm thành lí luận, suy cho cùng 
đó là những thứ mà năng lực của những kẻ chỉ xem 
dày là còng cụ sống không thể nào với tới, Vì vậy có 
thể nói rằng những người xảy dựng hệ thống kiến 
thức y học, hay những danh y được ghỉ chép trong 
y sử, đều là những “Nho y” có trình độ văn hóa cao, 
có thể tác thư lập thuyết. Đối với những người sáng 
tạo thực sự một loại kỹ năng nào đó, hoặc những y 
gia lắm sàng có khả năng cải tử hói sinh, lại khó có 
thể lưu danh sử sách. 


sp Y được truyền thống Trung Quốc 


106 


BIỂN THƯỚC VÀ TÁN VIỆT NHÂN 


Những y gia trước thời đại nhà Tấn được 
ghi chép lại tiểu sử, chỉ có một mình Biến Thước. 


Tư Má Thiên (khoảng trước 145-?) cho 
rằng Biển Thước là ông tổ của ngành y, học 
thuyết của ông tổng hợp tử nhiều nhà y “Sử kí 
~ Biển Thước Thương Công liệt truyện" ghi chép. 
rằng Biển Thước họ Tán tên Việt Nhân, thời 
niên thiếu được kì nhân truyền thụ, có thé nhìn 
xuyên tường, có thế thấy bệnh tật bên trong 
cơ thể. Về sau óng chu du các nước, thay đồi 
theo tục lệ - khi ở Hàm Đan, biết được nơi này 
xem trọng người phụ nd, nên chuyên trị phụ 
khoa; đến Lạc Dương, thấy nơi này kính trọng Chin dung Biến Thước. 
người già, nên chủ trị mắt më tai điếc; đến Hàm 
Dương, biết người Tán xem trọng trẻ nhỏ, nên tự xưng là bác sĩ nhi khoa. 
Tấn thái y khiến Ly É đố ky tài nắng của ông đá tìm người sắt hai ông, một 
đời danh y dà mất đi như thế. 

Dé chứng tỏ y thuật cao siêu của Biển Thước, Tư Må Thiên nêu ra ba 
sự kiện. Đầu tiên là đại phu Triệu Giản Tử thời Tấn đột nhiên hôn më bất 
tỉnh, lúc mọi người đều bó tay thì Biến Thước chán đoán sau ba ngày sẽ 
tự động tinh dậy, kết quả đúng như lời ông nói; hai là Thái tử Quách Quốc 
bị “đột tử” Trong lúc mọi người đang lo tang sự, Biến Thước lại tự ứng cử 
để trị bệnh, làm cho moi người bàn tán chế gitu, nhưng sau khi châm 
cửu, uống thuốc, thái tử đã tỉnh lại; ba là nhiều lán nhìn thấy sắc mặt Tế 
Hu tử xa, biết ông có bệnh và bệnh xâm nhập ngày càng sâu vào cơ thé, 
nhưng Tế Hầu không nghe lời khuyên, cuối cùng bệnh vào trong xương 
tủy, không cách cứu chữa rồi chết. 

Do ba sự kiện này xảy ra trước thời Xuân Thu, sau thời Chiến Quốc, 
thời gian chênh lệch trước sau vài trăm năm, vì vậy trở thành vấn đề dau 
đấu của các sử gia. Cách giải thích tương đối hợp lí nhất là: Biến Thước và 
Tần Việt Nhân không phải một người, Biến Thước sống vào cuối thời Xuân 
Thụ, là quan y của Triệu phủ; Tán Việt Nhắn là thấy thuốc dân gian sống 
vào giữa đời Chiến Quốc Trong lúc Tư Mà Thiên biên soạn “Biến Thước 
truyện lấy việc Biển Thước chắn trị cho Triệu Giản Tử qua ghi chép của 
Triệu gia đưa lên đầu; lấy hai câu truyện ngụ ngôn “Vọng Thái Hằng Hầu 








Phong thái y gia 


chỉ tắt” trong “Hàn Phi Từ" và “Chấn Quách thái tử thi quyết” 
thêm thắt vào, khiến Biển Thước thời Xuân Thu và Tán Việt 
Nhãn thời Chiến Quốc góp lại làm một. 


Đối với “Biển Thước truyện” bị pha tạp từ tín sử và dã sử 
như vậy, làm sao giải thích? 


Trước tiên, làm ró việc hai người Biến Thước và Tán Việt 
Nhân sống vào hai thời đại khác nhau, thân phần quan dàn 
không giống nhau bằng việc nhìn nhận hai đặc điểm lớn 
về sự kế thừa kỹ thuật và sự chuyên nghiệp vào thời kì đầu: 
Một là thắn phân không giống nhau giữa hai người, một 
người là quan y và một người là thấy thuốc dàn gian, thé 
hiện trí thức tü “học tại quan phủ” dán dán dịch chuyến vào 
trong dân gian, và đây chính là đặc trưng thời đại của thời kì 
Xuân Thu Chiến Quốc. Hai là sự kế thừa “danh hiệu”, tuy là sử 
sách Trung Quốc thiếu tư liệu ghi chép về phương diện này, 
nhưng các quốc gia lân cắn tốn tại những sự kiện tương tự. 
có thé gợi mở việc suy ngắm của chúng ta về vấn đế này. Ví 
dụ như y tịch cổ đại của Ấn Độ do su đồ tiếp nối hoàn thành, 
đệ tử tiếp tục dùng danh hiệu của su phụ, người đời sau 
đành dùng đời một đời hai để làm kí hiệu phân biệt; truyền 
thống này tại Nhật Bản thì càng phát triến đến đỉnh điểm, 
ví dụ như danh y thế kỷ XVI Manase Dosan (1507 - 1594) 
những năm cuối đời đem họ, tên, tự, hiệu và “Viện hiệu” vốn. 
di dành riêng cho táng lớp cao tăng của mình phân cho con, 
con ré, học trò kế thùa và sử dụng, khiến cho người đời sau 
không thể dựa vào tên tác giả nhân biết được là do ai sáng 
tác. Vi vậy một số học giả cho rằng, “Biển Thước” là danh 
xung của một lương y thời đó. 

Ba sự kiện trong “Biến Thước truyện” đều thé hiện ý nghĩa. 
“Vọng nhi tri chí” Triệu Giản Tử đang hôn më bất tỉnh, Biển 
Thước tü bên ngoài “Vọng” thấy huyết mạch của ông vận hành 
không thông; lúc thái tử nước Quách đột tử, Biển Thước tü bên 
ngoài tường cung điện “Vọng” thấy dày chẳng qua là thi quyết: 
Tế Hoàn Hầu trong tình trạng không có gì bất thường, Biến 
Thước đá “Vọng” thấy không chỉ là bệnh, vả lại theo thời gian, 
dán dần từ da xãm nhập vào huyết mạch, dạ dày, xương tủy. 
Đối với sự thần kì và tính quan trọng của “Vọng chấn” “Chấn 


107 





“sp Y được truyền thống Trung Quốc 


108 





đoán học thuyết” trong quyền này dš có nói đến. “Hoàng Đế nội kinh" tån 
thưởng người “Vọng nhỉ trí chỉ" là “Thắn thông qua bắt mạch biết bệnh, 
chỉ xem là “Xào” phân biệt trình độ cao thấp của hai loại trên rất là ró ràng. 


TRƯƠNG TRỌNG CẢNH VÀ HOA ĐÀ 


Thời lưỡng Hán bốn tram năm, có ba vị 
thấy thuốc mà người đời biết về họ nhiều nhất. 
Một là y gia Tây Hán Thuần Vu Y (khoảng trước 
205 - ?) được ghi chép trong “Sử kí - Thương 
Công truyện”, 25 bộ tư liệu bệnh án của ông 
được xem là “Y án” sớm nhất; hai người còn lại 
sống vào thời Đông Hán là Trương Trọng Cảnh 
và Hoa Đà. Hai vị Trương Trọng Cảnh và Hoa Đà 
tuy bị phân biệt thành nhân vật đại biểu cho hai 
khoa nội và ngoại, nhưng trên thực tế hai vị này 
có nhiều điểm tương đồng. Nói về linh vực y 
học, Trương Trọng Cảnh được xưng là “Y Thánh”, 
Hoa Đà thường bị chỉ trích là lập dị, nhưng 
trong dân gian, danh tiếng của Hoa Đà lại vượt 
xa Trương Trong Cảnh. 





Trương Trong Cảnh là người quận Nam Chân dung Trương Trọng Cảnh. 


Dương (nay thuộc Nam Dương, Hà Nam), sống 

vào khoảng giữa thế kỷ thử II đến đầu thế kỷ thứ IIl. Trong thư tịch trước đời 
Đường, đã có tên “Trương Trọng Cảnh” đến đời Tống khi Lim Úc hiệu chinh 
“Thương hàn luận? xưng ông là “Cử hiếu liêm, quan chí Trường Sa thái thủ” 
Vé sau lại có sách ghi là sau khí nhậm chức Trường Sa thái thú, ông từng là 
danh y ở kinh su Nhưng độ chính xác được ghi chép bởi những người đời 
sau rất khó đảm bảo. 


Lời tựa trong “Thương hàn tạp bệnh luận” có nói, gia tộc họ Trương 
vốn di rất đông người, nhưng trong vài năm sau năm 196, chết đi hai 
phần ba, trong đó đại đa số do bị thương hàn. Cho nên Trương Trọng. 
Cảnh, học hỏi khắp nơi, tham khảo các y tịch như “Hoàng Đế nội kinh”, 
“Nạn kinh”, viết thành 16 quyến “Thương hàn tạp bệnh luận” Sau đời 
Tống, cuốn sách này tử vị trí “Phương thư” nêng lên thành “Kinh điển” 
mang tính lý luận, vả lại được xem là bộ kinh dién hoàn chỉnh đấu tiền về. 
lý, pháp, phương, dược. 


Phong thái y gia. 


Đại đa số người đời sau cho rằng, cống hiến lớn nhất của Trương. 
Trọng Cảnh là viết cương linh “Lục kinh biện chứng”, cương lính này 
dẫn đường cho sự phát triển của Trung y hơn một nghìn năm sau. Trên 
cơ sở "Hoàng Đế nội kinh; Trương Trọng Cảnh tiến thêm một bước chỉ 
ra các triệu chứng phát ra của các giai đoạn trong quá trình phát triển. 
bệnh ngoại cảm và khái quát thành 6 loại (thái dương bệnh, dương 
minh bệnh, thiếu duong bệnh, thái åm bênh, thiếu âm bệnh, khuyết âm. 
bệnh), người đời sau quy thành “Lục kinh biện chứng” Do lục kinh bao 
gốm 6 kinh ở tay và 6 kinh ở chân, thành 12 kinh, 12 kinh này lại thuộc 
các tạng phủ khác nhau, cho nên thực chất của “Lục kinh biện chứng? 
bị cho là liên kết với việc phát sinh, phát triển, chuyển biến của bệnh tắt 
với tạng phủ, kinh lạc. 

Hoa Đà cũng sống ở cuối thế kỷ thử II đến đầu thế kỷ thứ II, là người 
Bái Quốc Tiểu (nay thuộc huyện Hào, tỉnh An Huy). Theo ghi chép trong 
“Tam quốc chí”, Hoa Đà tinh thông thuật dưỡng sinh, do vậy gắn tram 
tuổi mà vẫn rất khỏe. Ông lai tinh thông phương dược, lúc trị bênh cho 
người khác, bốc thuốc không quá mười vị, vả lại toàn dựa vào tay và mắt, 
không dùng đến cân, nấu chin uống liền, thuốc vào khỏi ngay. Còn khi 
chữa trị bằng thuật châm cửu, chỉ chọn dùng một hai huyệt vi, và thông 
báo cảm giác sẽ truyền đến một nơi nào đó, đợi đến. 
khi người bệnh nói “Đá tới nơi dó” liền rút châm. Nếu 
bệnh ở bën trong, chăm cứu không hiệu quả, thì dùng 
“Ma phí tán; làm người bệnh bị tê liệt không còn cảm. 
giác như say rượu, sau đó ông rạch bung, cắt ruột 
thùa, sau đó khâu lại, đắp cao dược, sau bốn nằm ngày. 
thì vết mó lién lại, một tháng thì hồi phục. 

“Ma phí tắn” thần kỷ sớm bị thất truyền, không ai 
biết cách bào chế, Ngày nay, độ khó trong những ca 
phẩu thuật cũng không phải nhỏ, vì phẫu thuật rạch 
bụng không chỉ gắp vấn đề về chất gây më, mà còn 
liên quan đến kiến thức phẫu thuật, việc cắm máu, và 
kỹ thuật sát trùng... một cách cặn kẽ. Việc này đối với y 
học truyền thống Trung Quốc mà nói, có vẻ khó thực 
hiện. Nhưng nếu như chỉ là những khối u mỡ, u nang 
dưới da, ký thuật cắt bỏ tương đối dë dàng, cho nên 
rất có khả năng những tiểu phẫu này bị phóng đại 
thành ca phẫu thuật phức tạp. 





109 


Z 


no 





Tranh treo tường về cánh Hoa Đà khoét xương trị độc cho Quan Vú. 


Hoa Đà sở di được người đời xem là Thần Y ngoại khoa, có liên quan 
trực tiếp đến sự lưu truyền trong “Tam Quốc diễn nghĩa” cuốn tiểu thuyết 
đời Minh. “Tam Quốc diễn nghĩa” ghi chép lại Hoa Đà khoét xương trị độc 
cho Quan Vũ (? - 220), và dưới sự hỗ trợ của “Ma phí tán; Hoa Đà mó hộp 
so của Tào Tháo (155 - 220) đế chữa bệnh đau đầu cho ông. Nếu như căn. 
cứ vào các trường hợp bệnh được ghi chép trong sách sử “Tam Quốc chí” 
do Trần Thọ đời Tấn biên soạn, Hoa Đà cũng là một thấy thuốc Trung y 
chưa thể xuyên qua thời đại và truyền thống, phương pháp chứa trị của 
ông chủ yếu dua vào dược liệu và châm cứu. Nhưng về phương diện. 
chữa trị bệnh ngoại cắm, lí luận của Hoa Đà và hệ thống “Lục kinh biện. 
chúng” của Trương Trọng Cảnh có phán khác nhau, cúng giống như việc 
nhìn sắc mắt Tế Hằng Hầu của Biến Thước, cho rằng bệnh tật theo da và 
huyết mạch xâm nhập vào trong 


VƯƠNG THÚC HÒA VÀ HOÀNG PHỦ MẬT 


Danh y nối tiếng nhất thời Nguy Tấn gồm Vương Thúc Hòa và Hoàng 
Phủ Mật (215 - 282). Vương Thúc Hòa đã biên soạn một tác phẩm đầu tiên 
nối tiếng về mạch chấn đầu tiên tên là “Mạch kinh? còn Hoàng Phủ Mật đã 
biên soạn một tác phẩm đầu tiên női tiếng về châm cứu học mang tên “Chảm, 


Phong thái y gia. 






cứu giáp ất kinh; hai bộ sách này được 
lưu truyền cho đến ngày nay. 

Theo ghi chép của sử sách, 
Vương Thúc Hòa là người Cao Bình 
Tây Tấn (sách khác nói là Cao Bình 
tỉnh Sơn Tây, hoặc là Cao Bình tỉnh 
Sơn Đông), từng làm Thái y linh. Cống 
hiến trong y học của ông, một là sưu. 
tám biên soạn “Kinh luận yếu quyết” 
tü Kỷ Bá cho đến Hoa Đà, viết thành 
10 cuốn "Mạch kinh”, hai là chỉnh sửa. 
lý luận của Trương Trọng Cảnh, biên 
soạn thành “Thương hàn luận”. VỊ trí Chin dụng Vương Thúc Hòa. 
của “Mạch kinh” trong chấn đoán học, 
chương đấu “Chấn đoán học thuyết" có 
khái quát. Còn về việc phản chia ra thành “Thương hàn luận? các đời nhà 
y khen chè đều có, có người cho rằng làm như vậy “như cắt mảnh vải gám 
ra thành từng mảnh vụn, mất hết vẻ đẹp vốn có", khiến cho người đời 
sau không thể nhìn thấy vẻ đẹp nguyên thủy trong tác phắm của Trương. 
Trọng Cảnh, lại có người cho rằng, nhờ có Vương Thúc Hòa nën Trương. 
Trọng Cảnh và tác phẩm của ông mới có thé bảo tồn đến ngày nay, đó là 
công rất lớn. 


PATEH 


Hoàng Phù Mắt, tự Sỹ An, là người An Định 
Triều Na (nay thuộc Cố Nguyên, Ninh Hạ). Ông là 
người hay đau bệnh, có lẽ diy chính là một trong 
những nguyên nhân khiến ông đào sâu nghiên 
cứu y học. Lúc ông khoảng 34 tuổi, êng đã trở 
thành người tàn tật “Bán thân bất toại, chân phải 
teo nhỏ”; trong khoảng thời gian 42 - 46 tuổi mắc 
chứng “phong; tai điếc kéo dài vài tháng. Lúc này 
êng ấy bắt đầu bào chế lại những khoáng chất 
tạo thành "ngũ thạch tần” (còn được gọi là "hàn 
thực tán”), nhưng không những không thể trị 
khỏi căn bệnh của êng, mà ngược lại làm cho cơ 
thể bứt rứt, nóng nảy khó chịu, lo âu phiến muộn. 
Thậm chí những ngày đông chỉ muốn “Cời trán 
ăn đã, ngày đêm đều không thể chợp mắt, nuốt 





Chân dung Hoàng Phủ Mắt 


“sp Y được truyền thống Trung Quốc 


không trôi, nhiều lấn muốn dùng dao dé tự sắt” Bất luận. 
như thế, nhưng tử trước đến giờ ông chưa từng nghi ngờ 
“ngũ thạch tắn ngược lại ông cho rằng, những hậu quà 
nghiệm trọng sau khi dùng thuốc là do phương pháp sử 
dụng không đúng cách. Những thất bại đó các đại phu thời 
đại Nguy - Tấn thường gập phải. 

Nghiêm túc mà nói, hoàn toàn không có tư liệu gì ghi 
chép lại Hoàng Phủ Mắt đã trị bệnh cho người khác, do. 
đó danh tiếng của ông, chủ yếu là vì êng sưu tập, nghiên 
cứu nôi dung, phương pháp chữa trị bằng thuật chåm 
cửu trong hai quyến “Hoàng Đế nội kinh” và “Minh Đường 
kinh”, sau đó biên tập thành “Châm cứu giáp št kinh”. Giá 
trị cũng như vi trí lịch sử của quyến sách này đã được giới 
thiệu trong quyến sách “Châm cửu trị liệu" Các bó sung 
thêm là, nguyên tắc trích lục của Hoàng Phủ Mặt là không 
lấy những luận điểm, bàn luận hư vỏ phù phiếm của ngủ 
hành âm dương, đây thất sự là điều hiếm thấy trong y học 
truyền thống. 


TÔN TƯ MẠC 


Đại phu nổi tiếng nhất thời Đường, không thế không. 
nhắc đến Tôn Tư Mạc (581- 682). Căn cử vào sử sách ghi 
chép lại, Tôn Tư Mạc thông minh từ nhỏ nhưng lại mang 
trong mình rất nhiều bệnh tật. Ông luôn ghi 
nhớ và thuộc lòng vẫn ngôn học thuật của 
nhiều trường phái, và những y thuật của Kỳ 
Hoàng (do hình thức vấn đáp của Hoàng Đế 
và Kỳ Bá trong quyến “Hoàng Đế nội kinh”, 
là tác phẩm kinh dién sớm nhất trong Trung 
y học, thế hệ sau thường dùng “Ky Hoàng” 
thay thế đế chỉ Trung y). Khi Đường Thái 
Tông trị vì (627 - 649), Cao Tông trị vì (650 - 
655) då từng chiêu mộ hoặc ban chức tước 
cho ông. Nhưng ống tü chối không nhận 
Sau dó tuy có một lán đảm nhiệm chức vụ 
quan y, thế nhưng chỉ sau một năm đã từ 

12 quan sống ấn dat, hưởng thụ cuộc sống cho. Chân dụng Tôn Tư Mạc. 











Phong thái y gia. 


đến cuối đời. Có rất nhiều danh sĩ muốn được làm học trò, bái Tôn Tư Mạc 
làm Thấy. 

Hai bộ sách do Tôn Tư Mạc viết đó là “Ngàn kim yếu phương” và “Ngàn. 
kim duc phương; tống công có 30 quyến, có trên 6.500 phương thuốc. 
được thu thập và ghi chép lại trong hai bộ sách này, hơn nữa còn bố sung 
thêm những kiến thức về dưỡng sinh, châm cứu, các vị thuốc và những. 
điều cấm ki. Do đó “Ngàn kim phương” không chỉ thành công vì đã tập hợp 
được những phương thuốc quỷ, mà còn là bách khoa toàn thư y học trị liệu 
thời bấy giờ. 

Trình tự nội dung của “Ngàn kim phương” so với những tác phẩm 
y học khác không giống nhau, nôi dung được đặt lên đầu tiền chính là 
cách chăm sóc cho người phụ nữ sau khi sinh và phòng ngừa bệnh phụ 
khoa. Các nhà nghiên cửu của thế hệ sau cho rằng cách sắp xếp này thế 
hiện sự tôn trọng của Tôn Tư Mạc đối với phụ nữ, bởi vì quan niệm trọng. 
nam khinh nữ trong xã hội phong kiến rất khó có người ca ngợi thân. 
phản người phụ nữ. Nhưng có lẽ đây là nhân sinh quan của Tôn Tư Mạc. 
Tư duy từ điểm bắt đầu của quá trình tuần hoàn sinh - lão - bệnh - tử là 
thai, sản, điều này sẽ hợp lý hơn. Ông cho rằng “sinh mạng con người thật 
đáng quỷ, giống như có ngàn vàng trong tay” Do đó những bài viết được 
tập hợp lại, lấy tên là “Ngàn kim phương” 

Ngoài những kiến thức dưỡng sinh trị liệu bằng thuốc ra, Tôn Tư. 
Mạc còn nói đến: Là một thấy thuốc, phải có kiến thức sâu rộng, có tinh 
thần nhàn nại, cán củ không ngại gian khó, đối với bệnh nhàn phải có 
tinh thắn trách nhiệm cao và có sự thông cảm sâu sắc, đối dài mọi người. 
như nhau, xem họ như người thân của mình, không được quá đề cao bản. 
thân và bởi nho, xem thường những thấy thuốc khác, như vậy mới xứng. 
đáng với danh hiệu: “Thầy thuốc tốt của muôn dàn” Mục đích viết quyền. 
sách này là lấy “tinh thấn trách nhiệm cũng như sự đối đãi chân thành 
của một thấy thuốc” để y đức làm giáo huấn. Tử xưa đến nay được xem là 
một tác phẩm hay có thể so sánh với tác phẩm “Lời thế của Hippocrates 
(khoảng 460 - 377 trước Công nguyên), người được mệnh danh là “Cha. 
đè của y học phương Tây”. 

Những bộ sách khác củng thời với “Ngàn kim phương” còn có tác 
phẩm “Ngoại đài bí yếu" của Vương Đào (sinh thời khoảng 670 - 755), 
tổng công có 40 quyến, toàn thư được phân thành 1.104 phần, số lượng 
phương thuốc 6.000. Đối với phương të xem trọng việc kë đơn bốc thuốc, 
có thể nói dày là một trong những đặc trưng của y học thời Đường. 


113 





Bích họa đời Nguyên, miều tả cảnh sinh con của phụ nữ. 


Phong thái y gia 


KIM - NGUYÊN TỨ ĐẠI GIA 


Theo “Tứ Khố toàn thư tống mục dé yếu” nếu nhà nào theo Nho. 
giáo sẽ xếp vào Tống, nhà nào theo y sẽ xếp vào Kim - Nguyên. Đó là vì 
thời kỳ này đã xuất hiện bốn trường phải y học lớn với bốn đại diện lần 
lượt là: Lưu Hoàn Tố (khoảng 1120 - 1200), Trương Tùng Chính (khoảng. 
1156 - 1228), Lý Cảo, Chu Chấn Hướng (1281 - 1358). Bốn người này đã 
thửa kế nội dung của quyến “Hoàng Đế nội kinh” Thế nhưng sự lí giải 
cũng như vận dụng của mỗi người lại không giống nhau. Vì vậy mà hình. 
thành nên tư tưởng học thuật chung nguồn nhưng họ trở thành nhân 
våt quan trọng trong lịch sử y học Trung Quốc. Những bài lí luận, những. 
hoạt động y học trị liệu, tư tưởng học thuật của mỗi người đều có ảnh 
hưởng sâu sắc đến thế hệ sau. 


Hơn hai mươi tuối Lưu Hoàn Tố đã bắt đầu nghiên cứu sách “Hoàng 
Đế nội kinh” Chuyên tâm tìm hiểu những đạo lí huyền điệu trong sách. 
Suy nghĩ về nguyên nhân, triệu chứng của bệnh, hơn bốn mươi năm, trải 
qua nhiều giai đoạn, cuối cùng ông viết thành quyền sách “Tố vấn huyền 
cơ nguyên bệnh thức” quan điểm chủ yếu của quyến sách là căn nguyễn, 
triệu chứng của bệnh, tất cả mọi loại déu bắt nguốn do “nóng trong. 
người”, dùng thuốc trị liệu thêm về giải nhiệt, làm mát cơ thế, thế hệ sau 
này căn cử vào cách trị liệu đó đặt tên là “Hàn lương phái” Trong khi trị 
liệu những bệnh ngoại cảm đột phá nguyên tắc “tiên giải biếu hàn, hậu 
thanh lí nhiệt (phải giải hàn của bên ngoài trước rối mới giải nhiệt của 
bën trong) trong “Thương hàn luận” Chủ trương một khi bắt đầu trị bệnh. 
phải “trị cả gốc lẫn ngọn”, “trong lån ngoài” Thuốc hoàn “Phòng phong 
thông thánh tắn” mà cho đến nay vẫn bán trên thị trường là phương 
thuốc tiu biểu cho cách trị liệu này do êng sáng tạo ra. 


Trương Tòng Chính cũng giống như Lưu Hoàn Tố có nghiên cửu sâu. 
tác phẩm kinh điển của y học và thu được nhiều kiến thức hay. Ông cho 
rằng bệnh tắt không phải có sẵn trong con người, cách trị liệu chẳng qua 
đuổi chúng ra khỏi cơ thể. Nếu là tà khí từ bên ngoài xâm nhập vào thi 
chỉ có thể dùng ba phương pháp đó là làm đổ mồ hôi, khạc nhổ ra bên. 
ngoài, và đi tiéu tiện. Còn phương pháp làm ấm hay bố sung, bối dưỡng 
thêm, chỉ có tác dụng nuôi bệnh mà thôi. Do đó thế hệ sau này đặt tên là 
“Phải công tà Bộ sách tiêu biểu “Nho môn sự thân” là do những đệ tử của 
êng chinh lí và biên soạn, gồm 15 quyển. Tü đó có thể thấy phương pháp. 
trị liêu thực tế của Trương Tòng Chính vô cùng linh hoạt. Ví du những 
căn bệnh về thần kinh, ông sử dụng phương pháp trị liệu tâm lí, dùng 
móc cân để đưa thai nhì chết lưu ra khỏi tù cung người me... Chính vì vây, 
những thầy thuốc khác không thế nào sánh được với ông. 


=Z 


15 


“p Y được truyền thống Trung Quốc 


NG 


Lý Cšo xuất thân từ một gia di giàu có, quyền thế, vì bệnh nan y của 
mẹ mà học y. Ông cũng giống như Trương Tòng Chính và Lưu Hoàn Tố là 
danh y của đời nhà Kim. Cũng nghiền cứu, áp dụng những phương pháp 
trong sách “Hoàng Đế nội kinh” thế nhưng về mặt lí luận, ba ông có khác 
biệt khá lớn. Điều này có liên quan đến bối cảnh lịch sử riêng của từng 
người. Trong ba người, tuổi đời của Lưu Hoàn Tố nhiều nhất, tuy sinh ra 
trong thời loạn lạc, nhưng lại là thời kì hưng thịnh của đời nhà Kim. Lúc 
đó triều đình đưa ra chính sách làm yên lòng dàn, người gắp phải tai họa 
sẽ được miễn thuế, cấp dưỡng những người già neo đơn. Trương Tòng 
Chính được sinh ra sau thời kì này một chút, sống ở Trung Châu (nay là 
khu vực Hồ Nam), nhưng chiến tuyến giữa nhà Nguyên và nhà Kim xa 
tân ở Tây Bắc phía Nam giao hảo với nhà Tống là chủ yếu. Do đó ông mới 
có thể du ngoạn khắp nơi, và không chịu nổi khó binh đao. Lý Cão thì 
không như vậy, sống trong thời triều Kim sắp diệt vong, chiến loạn liên 
miên, người dàn ly tán. Ông quan sát thấy mọi người mắc bệnh đa phần 
do ăn uống không điều độ, lao động quá độ mà nên, do vậy ông đã nêu 
ra quan điểm “Nội thương tỷ vi, bách bệnh do sinh; bên trong cơ thể (khi 
da dày bị tón thương thì sẽ sinh ra nhiều bệnh). Người đời sau thấy rằng, 
Lý Cảo nhấn mạnh “hỗ trợ khi tỷ vị vế mặt lí luận đặc biệt chú trọng “hậu 
thiên chỉ bản? nên gọi là “Bố thố phải” 

Chu Chấn Hanh sống vào đời Nguyên, đầu tiên bắt đấu từ Chu Hy 
(1130 - 1200) có đệ tử bốn đời là Hứa Khiêm học chữ Nho, chỉ do xem bói 
con đường quan trường không thuận lợi, liền bỏ Nho theo y. Ông chu 
du khắp Giang Nam, nhưng không tìm được người thấy lý tưởng. Sau 
đến phương Bắc, mới tìm thấy tác phẩm của Lưu Hoàn Tó và Lý Cảo. Cuối 
cùng đứng ở ngoài cửa của danh y La Tri Dë (1243 - 1327) ba tháng, mới 
được nhận làm đệ tử. Một năm sau học thành tài trở vé què nhà, từ đó 
danh tiếng lẫy lừng. Tư tưởng y học chủ yếu của Chu Chấn Hanh là “Dương 
thường hứu du, âm hằng bất túc”, do vậy chứa trị chủ yếu dựa vào “Bố. 
dưỡng âm huyết”, người đời gọi là phải “Tư âm” Tác phẩm tiêu biéu “Cục 
phương phát huy” đã phê phán cách dùng những loại thuốc nóng (mang 
tính nhiệt cao) của tác phấm “Hòa tế cục phương” được lưu truyền rộng 
rãi từ thời Tống, vì vậy trong “Tử khó toàn thư tổng mục để yếu” đánh giá: 
“Cục phương phát huy” ra đời, y học bắt đầu thay đổi. 

Bình luận về Kim - Nguyên tử đại gia, có thể ví von phương pháp 
trị liêu "Hỏa nhiệt, công tà” của hai người Lưu Hoàn Tố, Trương Tòng 
Chính phương pháp như “Bá đạo”; còn “Bố thổ, tư åm” của Lý Cảo, Chu 
Chấn Hanh được vi là “Vương đạo” Ví cơ thế người như “Thái cực” gồm 
âm dương, ví bệnh như việc im dương mất cân bằng, cái gọi là “Bá đạo” 


Phong thái y gia. 


là loại bò đi những phần dư thừa, “Vương 
đạo” là thêm vào những phắn còn thiếu, 
mục đích của hai loại đều là muốn cản 
bằng âm dương. 


TRƯƠNG CẢNH NHẠC 


Sau đời nhà Kim, nhà Nguyên môn 
hộ được phản lặp, phong trào tàn thuyết 
nối lên, nghiên cứu lí luận y học trong đời 
Minh đạt đến một đỉnh cao mới. Do Kim - 
Nguyên tử đại gia đều lần lượt quy bệnh về 
một nguyên nhàn duy nhất, y gia Trương. 
Cảnh Nhạc đời Minh (1563 - 1640) lấy “dịch” 
giải thich y học, càng thế hiện ró vũ trụ hình 





Chăn dung Trương Cảnh Nhạc. thành tü “Thái cực - im dương; lí đạo cắn 


bản của sự phát triển. 

Trước Trương Cảnh Nhạc, y gia Tiết Kỷ đời Minh (1487 - 1559), trên cơ 
sở kế thừa tì vị luận của Lý Cão, càng coi trọng những sản phẩm thường. 
dùng dé bố tỷ và thân, lục vị địa hoàng hoàn, bát vị địa hoàng hoàn, đặc 
biệt là kết hợp “Bố trung ích khí thang” với địa hoàng hoàn, càng thể 
hiện rô sự xem trọng như nhau đối với tiên thiên (bấm sinh) và hậu thiên. 
(khi con người lớn lên). Triệu Hiến Khả sống vào giữa thế kỷ XVI và XVII, 
thường dùng lục vị, bắt vị hoàng hoàn để chứa trị các loại bệnh. Ông tuy 
xem trọng Tiết Kỷ, nhưng về mặt y lí đã phát triển đến chỉ bàn “Thân” của. 
“tiên thiên”; không bàn “Tỳ vị” của “hâu thiên” nữa. 

Vé mặt lí luận Trương Cảnh Nhạc chủ trương “Y dịch đồng nguyên”, 
xem trọng nguyên âm, nguyễn dương, phản đối Lưu Hoàn Tố và Chu Chấn. 
Hanh trong Kim - Nguyên tú đại gia lấy thuốc lạnh (hàn) trị thân dương. 
Chống lại cách nói của Chu Chấn Hanh về “Dương thường hữu du, im 
hàng bất túc” (dương thường có du, âm thì lúc nào cũng không đủ), đế 
ra những quan điểm như “Dương phi hữu dư” (dương tuyệt đối không có 
dư), “Nhân thế hư đa thực thiếu” (cơ thé con người hư nhiều thực ít), chủ 
trương ôn bố thận dương, và dựa vào dó tạo thành “Tả quy hoàn” (nguyên 
åm bố thận trái),“Hữu quy hoàn” (nguyễn âm bó thắn phải). 

Từ những điểm chung trong học thuyết của các y gia này, cỏ thể 
khái quát tìm hiểu được “Đao thể” (nguyễn lí và đạo lí căn bản, cuối cùng 
tồn tại trên hiện tượng tự nhiên và hiện tượng xã hỏi) làm hạt nhàn đế 
biết được lí học Tống Minh có ảnh hưởng quan trong như thế nào đối với 
y học đời Minh. 





nà Tranh về cánh đi hãi thuốc của y gia đời Minh - Lý Thời Trin. 





Phong thái y gia 


DIỆP THIÊN SY 


Hai thời Minh - Thanh, cùng với sự phát triển của thành thị, sự tập 
trung nhàn khấu, và giao thông ngày càng phát triến, bệnh truyền nhiễm. 
cũng bắt đấu lây lan khắp mọi nơi. Theo thống kë trong thư tịch, trong. 
năm 276 đời Minh bị đại dịch hoành hành 64 lán, trong năm 267 đời 
Thanh đại dịch hoành hành 74 lần. Hiện thực tàn khốc, dà thôi thúc các y 
gia quan tâm nghiên cửu vấn đề này hơn. 

Tiếp theo sau khi Ngê Hữu Tính cuối đời Minh đầu đời nhà Thanh 
viết “On dịch luận” (1642) giải thích đặc điểm dịch bệnh hoành hành, 
cách điều trị có phấn không giống với “Thương hàn luận”, khu vực Giang 
Tô và Chiết Giang lại xuất hiện một số lí luận mới và phương pháp điều trị 
tương ứng với lý luận đó. Trong đó điểm tương đồng đều cho là “Ôn nhiệt 
bệnh và ôn dịch đều không phải thương hàn” do vây người đời sau gọi là 
“Ón bệnh học phái; Diệp Thiên Sỹ là một trong những nhàn vật đại diện. 

Đối với biểu hiện lâm sàng của bệnh chủ yếu là phát nhiệt, Diệp. 
Thiên Sỹ chia tiến trình trên thành bốn giai đoạn “vë, khí, doanh, huyết 
không theo hệ thống “Lục kinh biện chứng” trong “Thương hàn luận” Đặc 
điểm dùng những phương thuốc mang tính hàn lương; dùng để đối phó 
với sốt cao, sử dụng sừng të giác, sừng linh dương và một số thuốc mới. 
mà trong cách trị liệu “Thương hàn luận” chưa hé sử dụng đến. Đúng như 
lời Diệp Thiên Sỹ: “Biện vé khí doanh huyết, tuy giống thương hàn, nhưng 
luân trị pháp, lại khác xa thương hàn”. 

Trong tiểu thuyết bút kí Minh Thanh có ghi chép lại khá nhiều về 
kinh nghiệm y học của Diệp Thiên Sỹ và cách dùng thuốc đặc biệt của 
ông. Tác phẩm tiêu biểu là “On chứng luận trị; được hoàn thành khi Diệp 
Thiên Sỹ chu du ở núi Động Đình cùng món nhân Có Cảnh Văn, qua dó 
cũng biết được tính cách phỏng khoáng của Diệp Thiên Sỹ. 

Sau 46 lại có Ngô Cúc Thông vé mặt học thuật không thuộc món 
phái nào, sau khi nghiên cứu toàn điện những học thuyết liên quan, 
trong đó bao gồm “Tố vấn, Trương Trong Cảnh, Ngô Hữu Tinh, Diệp Thiên. 
Sy, đá kết hợp ôn bệnh với các bệnh tạng phủ chia ôn bệnh làm ba giai 
đoạn, thượng tiêu (phế và tâm), trung tiêu (vị và ti), hạ tiêu (can và thận), 
được gọi là hệ thống lí luận “Tam tiêu biện chứng”. 

“Vë khí doanh huyết biện chứng” của Diệp Thiên Sỹ và “Tam tiêu 
biên chứng” của Ngô Cúc Thông, vừa là phát biểu quan trọng của ón 


l9 


=Z 


“sp Y được truyền thống Trung Quốc 


120 


bệnh học phái, cúng là giai đoạn phát triển sau 
cùng của lịch sử phát triển hệ thống lí luận y học 
truyền thống Trung Quốc. 

Thời kì Minh Thanh, Trung y còn có một bước 
đột phá to lớn trong việc phòng trị bệnh truyền 
nhiễm; phương pháp phòng trị bệnh đậu mùa trên 
người. Thuốc đậu mùa truyền vào Trung Quốc vào 
khoảng thế kỷ I Công nguyên, hàng nghìn năm 
nay, đối với loại bệnh truyền nhiễm ác tính này, 
con người luôn thiếu phương pháp phòng trị hiệu 
quả. Theo ghi chép của thư tịch, trong năm Minh 
Long Khánh (1567 - 1572) xuất hiện phương pháp 
cấy ghép chủng đầu mùa lên cơ thế người (trên. 
cơ thé người mắc bệnh đậu mùa lấy ra mắm bệnh, 
cấy ghép lên cơ thế người khỏe mạnh, khiến cho. 
người đó xảy ra phản ứng đầu mùa, tạo ra sự miễn. 
dịch), sau đỏ ứng dụng rộng rãi trong cả nước, và 
rồi lón lượt lan rộng sang Nga, Anh, Nhật, Triều Tiên, 
Thổ Nhi Kỳ và các nước khác. Ó Anh, trước khi bác 
sĩ Edward Jenner (1749 - 1823) phát minh phương 
pháp cấy ghép chủng đậu mùa lèn cơ thế bó vào 
năm 1798, phương pháp cấy ghép chủng đậu mùa 
lên cơ thé người luôn là phương pháp chủ yếu hiệu 
quả mà mọi người ip dụng để phòng bệnh đầu mùa. 


VƯƠNG THANH NHẬM 





Hinh về trẻ em mắc bệnh đậu mùa. 


Vuong Thanh Nhắm, y gia đời Thanh (1768 - 1831), do thấy người 
xưa mièu tả nội tạng có nhiều chỗ không đúng, nên muốn cải chính, 
lại nghĩ người xưa sở di hiểu không chính xác, là do không tân mắt 
thấy, do vậy nhiều lấn đích thản đến nghĩa trang, hình trường (nơi xử 
tử tủ), không sợ hôi thối, quan sát xác trẻ bị chó hoang ăn còn thừa lại, 
và nhiều lán quan sát hình phạt “Lãng trì để làm rõ nội tạng của người 
trường thành và trẻ nhỏ có tương đồng hay không Trải qua 42 năm như 
thế, Vương Thanh Nhàm đã vẽ được hình ảnh nội tang người, và dùng 
chữ viết để miêu tả kết cấu sinh lí của nội tạng, kết hợp với kinh nghiệm 
lâm sàng của ông, vào năm 1830 soạn thành cuón “Y lâm cải thác” 


Trong thëi dai chú trong 
khoa hoc thuc chúng nhu ngày 
dé, Vuong Thanh Nhàm nhàn 
được đánh giá rất cao, được xem 
là đỉnh cao cuối cùng xuất hiện 
trong cuối thời kì xã hội phong 
kiến của y học truyền thống Trung 
Quốc. Nhưng trước khi Vương 
Thanh Nhậm tận mắt nhìn thấy, 
làm sao biết được người xưa miêu. 
tả sai? Có phân tích cho rằng, do. 
thời đỏ đã nhìn thấy tác phẩm giải 
phẩu học truyền vào từ phương 
Tây, do vậy động cơ khiến ông 
quan sát chính là muốn hiểu rõ 
Trung - Tây y học. Nhưng đọc kỹ 




















“Thân kiến cải chính tạng phủ 46" trong “Y lắm cải thắc” của 
'Vương Thanh Nhậm. 


Phong thái y gia 





Chšn dung Vương Thanh Nhậm. 


“Y lâm cải thác” lại không tìm thấy 
chút ảnh hưởng nào của y học 
phương Tây. Cho nên lại có phân 
tích cho rằng, không được xem là 
biểu hiện của "các vật cùng lí” trong 
lĩnh vực y học, Vương Thanh Nhậm 
là một nhà cách tân mang tinh tự 
phát. Thời gian qua đi, động cơ 
của Vương Thanh Nhậm xuất phát 
từ đầu khó mà biết được. Một suy 
đoán tương đối hợp lí là, Vương 
Thanh Nhậm sở dĩ có thể trong lúc 
chưa “tận mắt” nhìn thấy đã biết 
được người xưa miêu tả sai lêm về 
nội tạng, có khả năng đây là thời 
kỳ tri thức giải phẩu phương Tay 
đã truyền vào về “nghe nói" y học 
truyền thống Trung Quốc tồn tại 
vấn đề không phù hợp với sự thật, 
do vậy đã bắt đấu đi vào con đường. 
quan sắt thực chứng. Trong lịch sử 


121 





“p Y được truyền thống Trung Quốc 


122 


y học, trường hợp nghe nói sự tón tai của sự việc nào đó, từ đó dẫn đến 
động cơ nghiên cứu và phát minh, và cuối cùng tự bản thân hoàn thành. 
không ít, ví dụ y gia Nhật Bản cận đại Hanaoka (1760 - 1835), do nghe 
nói Hoa Đà dùng “Ma phí tán” làm phẩu thuật, nên cực lực nghiên cứu 
phương pháp gây mê, cuối cùng đã thành công. 

Nghiên cứu thực chứng của Vương Thanh Nhậm, còn thể hiện ó việc 
ông muốn kiếm chứng con đường trao đổi nước và dịch thể, nên đã làm. 
một thí nghiệm ở động våt. Ông dùng hai con vật nuôi làm thí nghiệm, 
một con cho ên uống bình thường, một con không cho ăn uống, vài ngày 
sau rạch bụng so sánh. Do thấy con không cho ăn mạc nối lớn khô nhãn, 
nên cho rằng đây là “Xuất thủy đạo” Trong thời đại đối với tuần hoàn 
thận, niệu sinh (nước tiểu) cùng sinh lí chưa có nhận thức dung đắn, mọi 
người cho rằng nước tiếu từ đường ruột thông qua “tam tiêu” (đường 
nước, "bất thực chỉ nhục” trong khoang bụng) thấm vào bàng quang. Và 
thuc nghiệm của Vương Thanh Nhậm, chẳng qua là cách giải thích sinh lí 
để “chỉ ra” một sai lầm trong “Hoàng Để nội kinh”. 


Cũng như, ông tuy quan sát kỹ nhiệm vụ của gan, nhưng cũng 
giống như “Hoàng Đế nội kinh” xem gan là “nơi vị xuất dịch" Do vậy về 
mặt ý nghĩa nào đó mà nói, thực chứng quan sát mang tính giải phẩu của. 
Vương Thanh Nhậm, chẳng qua là tái diễn các quá trình sinh lí học của 
các y gia thời đại “Hoàng Đế nội kinh” đã xây dựng giải thích, về mặt tri 
thức mà nói không có nhiều sáng tạo và “sửa sai” trong thực tế. 








TRUNGY VÀ DƯỠNG SINH 


Mục đích mà Trung y hướng tới là giữ gìn sức 
khỏe. “Dưỡng sinh học” cũng lấy đó làm mục tiêu. 
Vi tỉnh thống nhất trong mục tiêu, mà mối quan hệ 
giữa “dưỡng sinh học” và y học trở nên thản thiết 
hơn. Nhưng tất nhiên không thể vì thế mà quy nạp 
“dưỡng sinh” vào phạm trù của y học. Ví dụ “khí 
công liệu pháp” thường được nhắc trong “dưỡng 
sinh học” hầu hết các bác sĩ Trung y đều không thể 
hiểu và vận dụng được, hệ thống học thuyết, và 
cách luyện tập cũng tương đối độc lập. Ví dụ ngày. 
xưa, phụ nữ sau sinh sẽ ăn táo đỏ, quả có màu đỏ, 
nhưng đa số các bác sĩ Trung y không hé biết loại 

'canh nhị hồng” này, những kiến thức mà ho kế 
thừa được là: cho sản phụ dùng “canh sinh hóa” tử 
một số loại dược vật như Đương quy, Xuyên khung, 
Đào nhân... để bố máu. 


Vì vày dù là xét ở góc dó tư tưởng hay nguồn 
góc và cấu thành của kiến thức kỹ thuật, “dưỡng, 
sinh học” có mối liên hệ với tam giáo Đạo, Phát, Nho. 
cũng như phong tục tập quán của người dân và võ 
thuật. Sau đây chỉ giới thiệu những nội dung “dưỡng 
sinh học” có quan hệ gắn gũi với Trung y. 


Sp Y được truyền thống Trung Quốc 


BỐN MÙA THUẬN DƯỠNG 


Thuận theo thời tiết mà dưỡng sinh, là một trong những nguyên tắc 
quan trọng của lí luận dưỡng sinh trong Trung y. Trong “Hoàng Đế nội 
kinh” có viết: “Người hiếu về dưỡng sinh, phải thuận theo thời tiết bốn 
mùa, thích nghỉ với sự thay đổi thời tiết. Làm giống như vậy, thì sẽ tránh. 
được bệnh tật, kéo dài tubi thọ” 


Trung y luôn coi trọng việc thuận dưỡng theo bốn mùa, lí luận căn 
bản của nó là “thiên nhãn hợp nhất” “nhàn than nhất tiếu thiên địa” (cơ 
thể con người cũng là một chỉnh thể). Trong “Tố vấn - Tứ khí điều thần. 
đại luận” có viết: “Tứ thời âm dương giả, vạn vật chỉ căn bản” (tứ thời åm 
dương, là nguồn gốc của vạn vật). Sự biến đối âm dương trong thiên địa, 
hình thành sự biến hóa khí hậu bốn mùa, đối với con người “dữ thiên địa. 
tuong tham, dữ nhật nguyệt tương ứng” (với trời đất, tương ứng với mặt 
trời, mặt trăng), và tất nhiên cũng phải “thuận thiên nhỉ hành”, “thuận thời. 
nhí động” (làm việc thuận theo trời đất, khí hậu). Vì thế xuân hạ dưỡng. 
dương, thu dòng dưỡng åm, phải tuân theo quy luật xuân sinh, hạ vinh, 
thu thâu, đông tàng. 


Dựa theo sự trình bày trong “Hoàng Đế nội kinh” nói cụ thể hơn, 
mùa xuân nên ngủ muộn dậy sớm, đi bộ trong sản, nói lỏng quần áo, xóa 





waks? 
4<» xee 
Peremri 


nakir 
mitran 
resar 








Tranh “Bi quyết xoa bóp trong sinh dưỡng” của người đời Thanh. 


aka 


anaiari 


TrrrEStoere 
shitt naer 


GAN 


Trung y và đưỡng sinh 


tóc, bối dưỡng chí, làm cho mình tran trế 
sức sống; mùa ha cũng nën ngủ muộn dậy 
sớm, không nên trách ban ngày dài hơn, 
giữ tâm trạng thoải mái không nên cáu 
giản; mùa thu nên ngủ sớm dậy sớm, để 
ý chí an nhàn, tỉnh tại, hòa hoàn, thu liễm 
thần khí; mùa đông nên ngủ sớm dày sau 
khi mặt trời đã mọc, giữ ấm tránh rét. 

Trên thực tế, sự thay đổi thời tiết tự 
nhiên sẽ ảnh hướng đến cơ thế con người, 
cơ thể cần cân bằng với thời tiết, đây là 
những thưởng thức cơ bản của con người. 
Tính đặc biệt của thuyết dưỡng sinh trong 
Dung cụ mit-xa của Thái y viên dòi Thanh Trung y là nó thoát ra khỏi thường thức co 

bản, hình thành một kết cấu lí luận có chủ 

đích, đây cũng chính là điểm chung trong 
Trung y. Khi người xưa đưa khái niệm ngũ hành vào Trung y, đã làm xuất 
hiện mối quan hệ giữa bốn mùa thuận dưỡng với các phủ tạng trong co 
thể người, cho ra đời cách nói “xuân dưỡng can, ha dưỡng tâm, trường. 
hạ (chỉ khoảng thời gian từ lập thu cho đến thu phản) dưỡng tì, thu 
dưỡng phế, đông dưỡng thản” Tử đó, tính chất của “kết cấu" này càng 
trở nên rõ ràng hơn. 





DƯỢC THỰC LƯỠNG DỤNG 


Có cầu truyện ngụ ngôn kế rằng, có một người thấy nói với học trò: 
*Nếu con hái được một loại cỏ không phải là thuốc thì con có thế tốt 
nghiệp ngay” Người học trò vắng lời đi tìm, cho rằng đây không có gì 
khó. Không ngờ nhiều ngày sau vẫn không tìm được, buồn bà nói: “Thấy 
gi chắc con không thể tốt nghiệp rồi” Người thấy hỏi: “Tại sao våy?”, học 
trò đáp: “Tất cả những loại thảo mộc mà con tìm thấy, có loại tuy không 
biết là gì, nhưng không có loại nào không phải là thuốc, khó mà hoàn 
thành nhiệm vụ thấy giao“ Người thấy cười nói: "Con tốt nghiệp rồi, bày 
giờ con đá có thế rời khỏi đây” 

Do thức ăn và các vị thuốc đều có nguồn gốc từ động thực vật, lại 
không có giới hạn ró ràng, cho nên “trên đời không có cái gì không phải 
là thuốc”, “thực liệu” cũng từ diy mà ra. Tương truyền Biến Thước từng. 
nói: “Là một thấy thuốc, khi tìm ra nguyên nhân bệnh, biết được tác hại 125 


Z 


246 Y được truyền thống Trung Quốc 


126 


Nhân såm là loại thuốc thường được sử đụng trong dược thiện. 


của nó, cán dùng các món ăn đế trị, thực liệu không khỏi, 
mới dùng thuốc để tri“ 365 loại thuốc trong quyến “Thần 
Nông bản thảo kinh” của được våt học Trung y, có không 
it các loại thực phẩm, như táo, ngó sen, củ mài, hạt súng, 
mật ong, bo bo... déu được liệt vào các loại “thượng 
dược” có tác dụng kéo đài tuối thọ; “Bị cấp thiên kim yếu 
phương của Tôn Tư Mạc thời Đường, còn có hẳn chương 
“Thực trị”; “Bản thảo cương mục” của Lý Thời Trần đời 
Minh, đã thu thập được hơn 200 loại thức ăn có khả năng 
điều trị bệnh, phương të thực trị dướng sinh cũng có hơn 
vài tram loại 


Trong “Hoàng Đế nội kinh” viết: “Ngũ cốc vi dưỡng, 
ngũ quả vi trợ, ngũ súc vi ích, ngũ thái vi sung, khí vị hợp 
lại, dùng để bổ tinh dưỡng khí” Có 2 điềm cán lưu y trong 
dưỡng sinh, đấu tiên cần ăn uống nhiều loại thực phẩm, 
“ngũ cốc, thịt, rau củ quả, là những thực phẩm cán thiết 
để nuôi dưỡng cơ thể”; hai là chủ ý cách điều hòa khí vị 
trong thực phẩm. Trung y cho rằng, mỗi loại thực phẩm 
trong tự nhiên đều có “tú khí” hàn, nhiệt, ôn, lương, thức 








Enh rượu thuốc của tiệm thuốc 
“Đồng Quin Các" ó Trùng 
Khánh đời Thanh Ngắm 

các loại thuốc trong rượu 

tạo thành rượu thuốc, chờ khi 
được tính trong thuốc hòa vào 
rugu, ró uống để chữa binh 


Trung y và duêng sinh 





Trong dàn gian Trung Quốc thường lưu truyền cầu nói: "Uống thuốc bó chi bằng ăn đó bó" 


ăn cũng không ngoại lệ. Thức ăn có tính hàn và lương có tác dụng thanh 
nhiệt hạ hỏa, ví dụ hoa cúc, đậu xanh... Thức ăn có tính ón và có thể trợ 
dương trừ hàn, như gừng tỏi, thịt chỏ, thịt dẻ..; cũng có những loại thực 
phẩm có tỉnh bình hòa, như các loại ngũ cốc, đậu... ngoài những loại 
trên, thực phẩm còn được chia làm “ngũ vị? mùi vị khác nhau, tác dụng 
cũng khác nhau. Vị chua như ó mai, sơn tra, có tác dụng ngàn đồ mồ hồi 
và cám tả, giảm nước tiểu; vị đắng trong khổ qua, vỏ cam, có khả năng 
thanh nhiệt hạ hỏa, giải độc; các loại thực phẩm có vị ngọt như mật ong, 
đường nâu, nhãn nhục, có tác dụng bối bé, điều hòa cơ thể; rong biển, 
tảo tí có vị mặn dùng làm mềm, tan kết tùa cứng; tiêu, ớt có vị cay có tắc 
dụng phát tán, hành khí, hoạt huyết 





Trung y cho rằng, thực phẩm cũng chinh là thuốc, phải nghiên cứu 
“tử khí; điều hòa “ngũ vị" mới có lợi cho sức khỏe. Bằng không, sẽ dễ mắc 
bệnh. Đồng thời, ăn uống điều dó” (ăn đúng giờ, lượng thức ăn phù hợp) 
cũng hết sức quan trọng. 

“Thực liệu” cũng chính là lấy thức ăn làm thuốc, một loại khác là kết 
hợp giữa thức än và thuốc, “tức dược thiện”. Dược thiện lấy cöng dụng 
của thuốc, lấy vị của thức ăn, việc dùng loại thuốc và liều lượng của nó để 
làm dược thiện được quy định rất nghiêm ngặt, công hiệu tám bó, bảo 





_ 1 Y được truyền thống Trung Quốc 


128 


vệ sức khỏe của nó ngày càng được tin dùng. Ngày nay tại nhiều thành. 
phố ở Trung Quốc, các quán ăn “dược thiện” ngày càng nhiều, chỉ có điều 
chúng mang đậm hơn sự thế nghiệm vän hóa và mùi vị kinh doanh. 
Đồng thời, quan niệm “thực phẩm có lợi cho sức khỏe" và “thực liệu” của 
con người ngày càng chiu sự ảnh hưởng của khoa học hiện đại, ví dụ dầu 
ô liu làm tan mỡ mầu, rau xanh chứa nhiều sinh tố, chất xo, rượu nho làm. 
mém huyết quản, hải sản tốt cho trí óc và quá trình phát triển... 


VẬN ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE 


“Sống là phải vận động; dày là câu nói được người hiện đại ưa dùng. 
Người Trung Quốc có đại đã sớm hiểu được đạo lí này, đầy không còn 
là điều mới mẻ. Tương truyền Hoa Đà từng nói: “Cơ thế càng vån động. 
nhiều, càng trừ được tà khí, lưu thông huyết mạch, tránh được bệnh tật” 
Tôn Tư Mạc cũng nói: “Cách dưỡng sinh, là thường xuyên lao động “những 
người lao động nhiều, it mắc bệnh” 

'Về vấn đề vận động dưỡng sinh và Trung y, ta có thế quay về thời kì 
xuất hiện sớm nhất của nó. Những sách y học khai quật tại lăng mô Tây. 
Hán ở Mã Vương Đôi, bao gồm bức tranh lụa “Đạo dẫn dó" Trên bức vẽ là 
hình ảnh người với nhiều tư thế khác nhau, bën cạnh có chú thích “din 
lung" (cách phòng và trị điếc tai), “dẫn tất thống” (đau khớp), "dùng gây 
đã thông im dương"... thực ra thông qua hình vẻ các tư thế người dé đạt 
mục đích chăm sóc sức khỏe, từng có người gọi dày là “thế dục y liệu”. 

Đáng dé chú ý là qua quyển “Dẫn thư” khai quật từ mộ thời Hán 
Trương Gia Sơn tại Lãng Giang, Hồ Bắc cùng thời với sách y khai quật 
tại Mã Vương Đôi, có thế thấy những thao tác như “đưa khớp dưới về 
vị trí cù”... Điều này này cho thấy trong suy nghi của những người thời 
đấy, định nghĩa chính xác của phép “đạo dàn" là: thông qua sự vận động 
(bao gồm cả sự chủ động và bi động) để điều trị bệnh. Cho đến thời Tam 
Quốc, Hoa Đà đá sáng chế ra “ngú cấm hi”, "dao dẫn thuật” mới trở thành. 
một khái niệm dưỡng sinh học thuần túy. 

Gọi là “ngũ cám hi” vì mô phỏng tư thế đồng tác của Hùng (gấu), Hạc 
(chim hac), Hồ, Viên (khi) và Lộc (nai), và trong dó lại án chứa học thuyết 
ngũ hành. Tương truyền rằng Ngõ Phố học trò của Hoa Đà ngày ngày tập 
luyện theo “ngũ cám hí” ông sống đến hơn tuổi 90, tai vẫn thính, mắt vẫn 
tình, rêng lợi còn nguyễn. 


ft 
TA nx 


Trung y và dưỡng sinh. 


bhi TY 


Tranh lụa “Đạo dẫn đó” khai quật ó làng mộ thời Tây Hán tại Mã Vương Đôi. 


Được Trung y đương thời thừa nhận và sáp nhập vào hệ thống kiến 
thức của nó, phương pháp dưỡng sinh truyền thống còn bao gồm khí 
công được sử dụng rộng rải. Qua thư tịch ta có thể thấy, mối quan hệ 
thân thiết giữa khí công với Phật giáo và Đạo giáo, và đó là sản phẩm 
tạo thành từ sự kết hợp giữa hành khí đạo dẫn với ngồi thiền. Nhưng các 
thấy thuốc qua các thời đại đều chưa từng nghe nhắc đến khí công, và 


quan hệ giữa chúng không sâu sắc lắm. 


Bảng tương quan giữa: Ngũ cầm hí, Ngũ hành, Ngũ tạng. 




















Hòa Thổ Kim Thủy 
Viên. Hùng Hạc Hồ 
Tâm Ti Phé Thận. 











b Y được truyền thống Trung Quốc 


130 


Sau những năm 50 
của thế kỷ XX, Trung Quốc 
đã lán lượt xảy dựng ba 
nơi dạy khí công, thông 
qua việc mở các lớp dạy 
khí công đào tạo các nhà 
khí công, đã phổ cập cách 
điều trị bằng khí công. Sau 
đó, khí công được liệt vào. 
“kế hoạch nghiên cứu viễn 
cảnh 12 năm khoa học y 
học (1956 - 1967)”. Năm 
1986 Hội Y học Trung y 
Trung Quốc đã thành lập 
“Hội Nghiên cửu Khoa học 
khí công”, một số bệnh 
viện đa khoa đã mở “Khoa 
Khí công”, một số trường 
đại học Trung y thì mở “Hệ 
Khí công” còn có người Hình vê Ngũ cầm hi 
dùng thủ thuật khoa học 
hiện đại tiến hành nghiên cứu “ngoại khí” trong khí công. Trong đó, 
môn phổ biến nhất với mọi người là Thái cực quyến, là sự kết hợp giữa 
“nội luyện nhất khẩu khí” (điều tiết và tăng cường hơi thở) và “ngoại 
luyện căn” (vận động hình thé mạch cốt). 





TINH THẦN VÀ BỆNH TẬT 


Như đã nói ở trước, lí luận về nguyên nhàn gay bệnh trong Trung 
y cổ đại cho rằng, “có rất nhiều điều khó, nhưng cũng không vượt quá 
ba diéu”, một trong số đó là sự không cân bằng của 7 loại cảm xúc. 
Bảy loại cảm xúc tức chỉ hý, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh. Con người có 
7 loại cảm xúc này là hiện tượng bình thường, tại sao lai gây ra bệnh? 
Nguyên nhàn là do 7 loại cảm xúc này vượt ngưỡng cho phép, hay tâm 
trạng không ổn định, quá khích, như quá vui mừng, quá kinh ngạc, 
hoặc thời gian kéo dài quá lâu, như đau thương lâu ngày, tắm trạng 
buồn ráu kéo dài. 


Trung y và duóng sinh 


Theo cách nói cüa Trung y, khi càm xúc vuot quá múc, mót là së làm 
tổn thương phủ tang. Vé việc tón thương đến phủ nào, tang nào, theo 
học thuyết ngũ hành thì “nộ thương can, hỷ thương tâm, tư thương tì, 
ưu thương phế, khủng thương thận mêt cách nói khác “bi ai sáu ưu thì 
tâm đông, tâm động thì lục phủ ngũ tang cũng bị ảnh hưởng" Hai là làm 
rối loạn “khi cơ; “Khí” là khái niệm đặc biệt trong văn hóa Trung Quốc, 
bất luận là hệ thống tư tưởng triết học Trung Quốc, hay là y học truyền 
thống và dưỡng sinh học, đều nhấn mạnh sự tón tại của “khí” “Khi” được 
cho là tinh hoa của đất trời, nó không có điểm xuất phát, không hình, 
không thể, người cỏ nó së trường thọ, mất nó sẽ bị chết. Trong “Hoàng 
Đế nội kinh” viết: “Trăm bệnh sinh ra tù khí. Nó thì khí thương, hy thì khí 
hoàn, bi thì khí tièu, khủng thì khí hạ, kinh thì khí loạn, tư thì khí kết”, có 
nghĩa là sự vận động thất thường của “khí” là do 7 loại cảm xúc này. Ba là 
sẽ khiến âm dương mất cân bằng. Trung y cho rằng âm dương diéu hòa 
sẽ duy trì sức sống của con người, cảm xúc quá khích, “vui quả sẽ tổn 
dương, nộ quá mức sẽ tổn âm? phá vỡ sự cân bằng âm dương. Bốn là có 
thé gây tốn hại vé huyết, trong cuộc sóng hằng ngày một số người do. 
giản quá mức mà dẫn đến hiện tương nön ra máu, đây cũng là một ví dụ 
cụ thể. 





Động tác của Thái cực quyền nhẹ nhàng châm rãi, tựa như nước chay mày trỏi, 
liên tiếp không ngừng, 


131 


b 3 Y được truyền thống Trung Quốc 


tatagas 231221 
parit TẢ T2 2Á 
Tưng TẾ x wx 
RARAS SARANA 
KAN ga gang 

“ - 
C... Tên ETETE 
LR? z" £ k Ka + 
KAE x... 
HH còn Ea 
< + s S k d 


Bức tranh màu 

“Đạo dẫn đố” 
ccủađờ Thanh, cả bò 
góm 24 bức, bao góm 
các tưthế vận động, 
xoa bỏp, khí công... 


Đương nhiên, người đời sau quy nạp bốn điếm nêu trên tuyệt nhiên 
không phải sự cách biệt độc lập, trong Trung y, các khái niệm khí huyết, 
âm dương, phủ tạng... vốn được buộc chặt vào nhau bằng hàng trắm. 
mối tơ. Đối với dưỡng sinh mà nói, ý nghĩa của cảm xúc là chỉ dẫn con 
người cách giữ tâm trang thoải mái, giống điều mà Đào Hoằng Cảnh đã 
nói trong quyển “Dưỡng sinh diễn thọ lục? “để dưỡng sinh, không được 
phép vui mung hay bi ai quá độ, nên giữ cảm xúc ở trạng thái trung hòa, 
người luôn có tâm trạng trung hòa sẽ trường thọ” 


132 


SỰ KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN 
TRUNG Y NGÀY NAY 





p Y được truyền thống Trung Quốc 


134 


Các vị thuốc Trung y được xem là “nền khoa học kỉ thuật truyền 
thống Trung Quốc duy nhất còn tón tại? cho đến nay nó vẫn đang phục 
vu công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, vì thế Trung y luôn nhân. 
được sự quan tâm của têng lớp nhân dẫn, các học giả và chính phủ. Là 
di sản vẫn hóa quý giá mang giá trị hiện thực và giá trị lịch sử lâu đời, các 
nội dung về hệ thống lí luận, phương thức tư duy, ki thuật trị liệu của nó 
đều đáng để đào sâu nghiên cứu. 

Gắn nửa thế kỉ qua, Chính phủ Trung Quốc luôn nêu cao phương 
chăm “Trung - Tây y kết hợp” và “Trung - Tây y déu quan trọng như nhau” 
dưới sự giúp đỡ và ủng hộ của các chính sách mà chính phủ đá dé ra, 
Trung y ngày càng phát triển bến vững, công cuộc nghiên cửu các mặt 
của Trung y cũng đả gắt hái được nhiều thành công. 


XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỌC THUẬT TRUNG Y 
MANGTÍNH QUY PHẠM 


Dựa trên nến tång kế thùa có chọn lọc các lí luận Trung y trong lịch 
sử cũng như học thuyết của các học giả y học, dà xây dựng hệ thống học 
thuật Trung y mang tính quy phạm, chỉ ró sự tình hoa của Trung y chính. 
là ở phép "biện chứng luận trí; đây chính là cuộc cách mang phát triển 
Trung y lán thứ hai. 


Vào giữ thế kỉ XIX, y học phương Tây cận đại du nhập mạnh vào. 
Trung Quốc, làm xuất hiện nhiều sự chất vấn đối với Trung y thâm chí 
hoàn toàn bác bỏ những lí luận trong Trung y. Trước nguy cơ nến y học 
truyền thống sụp dé, các học giả Trung y đã đứng lên đấu tranh. Thông 
qua nhiều cuộc tranh luận, giới Trung y nhận ra rằng, do Trung Tây y được 
hình thành trên hai nến vän hóa khác nhau (đặc biết là triết học) nên hë 
thống y học đương nhiên së khác nhau. Do cách nhìn nhận và xử lý các 
vấn dé về tính mạng con người, chàm sóc sức khỏe, điều trị bệnh... giữa 
hai bên không giống nhau, cúng chính vì thế mà cả hai bên có ưu nhược 
điểm riêng, có thé bổ trợ cho nhau, nhưng tuyệt nhiên không thể hòa. 
thành một. 


Đối với vấn đề sống còn của Trung y, đã khiến nôi bộ giới Trung y 
phải suy nghĩ lại và xem xét ki lưỡng. đồng thời dòi hỏi những người 


Su kế thùa và phát triển Trung y ngày nay 


trong giới Trung y phải hệ thống hóa và chỉnh lí lại các tài liệu, thư tịch 
văn hiến Trung y tù xưa, đồng thời thảo luận, nghiên cứu sâu các lí luận 
cơ bản vé Trung y cũng như học thuyết của các học giả. Đây chính là 
bước đầu tiên trong quá trình hoàn thiện và mở rộng hệ thống lí luận 
Trung y. 


Sau những năm 50 của thế kỷ XX, các học viện, trường cao đẳng và 
đại học Trung y lấn lượt được xảy dựng ở khắp nơi, đấy nhanh quá trình. 
thống nhất các giáo trình Trung y và xây dựng hệ thống khoa quy phạm. 
Năm 1957, Học viện Trung y Nam Kinh xuất bản quyển “Khái niệm Trung 
y học? đây là quyến giáo trình thông dụng đấu tiên ở các trường Trung 
y trên toàn quốc. Quyến sách này bước đầu xây dựng khung cơ bản cho. 
chấn đoán lâm sàng và lí luận Trung y học, thé hiện đắc điểm của phép 
“biện chứng luận tri” và quan niệm chỉnh thể của y học truyền thống 
Trung Quốc. Vào đấu những năm 60 của thế kỷ XX, Bộ Y tế bắt đấu tiến 
hành biên soạn, thống nhất giáo trình ở các trường Trung y trên toàn 
quốc. Quá trình biên soạn giáo trình chính là quá trình không ngừng xây 
dựng, sửa chùa, phát triển và hoàn thiện hệ thống khoa học Trung y. Đến. 
cuối thế kỷ XX, thông qua quá trình không ngừng cải tiến, bố sung, điều 
chỉnh và hoàn thiện, 6 quyến giáo trình lần lượt ra đời. Cho đến ngày nay, 
ngành Trung y học đã có hơn 30 môn học, đã hình thành một hệ thống. 
khoa học Trung y khá hoàn chỉnh. 


Trung y xây dựng tiêu 
chuẩn hóa cũng chính là 
những thành tựu, đặc trưng. 
quan trọng trong gud trình 
phát triển học thuật Trung y ở 
thế kỷ XX. Việc tái bản nhiều 
lán của quyến “Dược dién 
Cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa? đá quy phạm chất lượng. 
thuốc Trung y cũng như cách 
dùng một cách hiệu quả. 
Vào những năm 80 của thế 





Hiên tại Trung Quốc có khoảng 2.700 bệnh viên Trung y, ngoài || š 
chuyên món về Trung y, các bệnh viện da khoa còn có Khoa Dược KY XX, các chuyên gia của Tó 
Trung y Đây là hình ảnh Bệnh viên Trung y Bắc Kinh. chức Y tế thế giới và tố chức 





p Y được truyền thống Trung Quốc 


136 


giới châm cứu học Trung Quốc då chế định những tiêu chuẩn như “Tên 
các huyệt chăm cửu chuấn” "Kinh huyệt vi" và “Tên gọi và bộ vị của Nhĩ 
huyệt; sau dó tiếp tục ban bố các sách mang tính tiêu chuẩn quốc gia 
và tiêu chuẩn ngành như “Trung y làm sảng chuấn liệu thuật ngữ; “Phân 
loại và số hiệu các hội chứng trong Trung yi, “Tiêu chuấn về việc chấn 
đoán và hiệu quả trị liệu các hội chứng trong Trung y”. Biên soạn những 
nguyên tắc và tiêu chuấn này là con đường tất yếu hướng đến hiện đại 
hóa mà Trung y phải di. 


SỰ PHÁT TRIẾN MỚI VỀ CHÁN ĐOÁN LAM SÀNG 
TRONG TRUNGY 


Từ những năm 50 của thế kỷ XX trở lại đây, những người thuộc giới 
Trung y đã tìm tôi, nghiên cứu trên chấn đoán làm sàng thực tiễn, từ đó 
thúc đấy phát triển đổi mới của chán đoán làm sàng Trung y. Nhất là 
với việc tìm ra nguyễn nhàn và cách chữa trị biện chứng của những căn 
bệnh mà y học phương tày phải đau dáu, như những bệnh cảm nhiễm vi 
rút, các bệnh về chức năng, các bệnh về mạch máu tim và não cúng như. 
những căn bệnh về xương, da, máu, khối u... gắt hái được một số thành 
công nhất định, nghiên cứu ra một số bài thuốc có hiệu quả, thế hiện 
được ưu thế trị liệu của Trung y. 


Trong hơn 100 năm qua, Tây y không ngừng tiếp thu những thành 
tựu của khoa học ký thut hiện đại, tìm hiểu được nguyên nhân và bệnh lý 
của nhiều loại bệnh, đưa ra chắn đoán chính xác và cỏ hiệu quả điều trị rõ 
rệt. Tuy nhiên cho đến nay vẫn còn nhiều căn bệnh mắn tính vẫn chưa tim 
được căn nguyên của chúng, một số bệnh khác khi tuy biết rõ căn nguyên 
nhưng Tây y vẫn chưa tìm ra được phương pháp điều trị có hiệu quả. Tây 
y chủ yếu dựa vào hóa trị, xa trị và không ngừng mở rêng phạm vi chữa 
tri, cùng có trường hợp phản tác dụng điều trị, lạm dụng quả nhiều các 
loại vác xin, khiến tình trạng bệnh chuyến biến xấu, suy giảm hoặc làm 
mất hè thống miễn dịch của cơ thế... Đồng thời, dưới sự biến đối của mỗi 
trường và lối sống của con người, tình hình mắc bệnh của con người cũng 
vì thế mà thay đối rất nhiều. Các bệnh vé mạch máu tim và não, ung thu 
và những chứng bệnh của người giả trở thành những căn bênh chủ yếu 
ảnh hưởng đến sức khỏe, tính năng và cuộc sống của con người. Những 


Su kế thừa và phát triển Trung y ngày nay 


LAELA 





Những nám gần đầy, nhiều nơi då khôi phục truyền thống khám bệnh ngay tai tiêm 
của các bác si Trung y, vi bệnh cho cư dàn nơi đó. 


tác dụng phụ và giới hạn trong Tây y, cùng với sự gia tăng của nhiều 
chứng bệnh hiện đại, đều được điều trị bằng phép biện chứng luận trị, các 
phương pháp điều trị dược vật tự nhiên và phí dược vật trong Trung y. 


Ví dụ như trúng gió, sau những năm 80 mươi của thế kỷ XX, Trung 
y đã có sự hiểu biết sâu sắc hơn, không ngừng hoàn thiện phương pháp 
và bài thuốc điếu trị căn bệnh này hiệu quả. Có bác sĩ Trung y nghiên cứu 
phương pháp điều trị trủng gió thông qua tiêu đờm thông phủ, điều trị 158 
ca trúng gió cấp tính thiếu máu não, trong nửa tháng tổng cộng có 83,3% 
ca có hiệu quả, 51,3% đạt hiệu quả rõ ràng. Ngoài ra, nghiên cứu lãm sàng 
về việc dùng phương pháp châm cứu để chữa bệnh trúng gió cũng đã dat 
được thành tựu to lớn. Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Học viện Trung y 
Thiên Tản đã tìm ra phương pháp chảm kích “tỉnh não khai khiếu” trong hầu 
hết các ca chẩn đoán lâm sàng thực tiễn của bệnh viện, điều trị chúng xuất 
huyết não, nhồi máu não, và cả chứng tê liệt giả cầu có tỉ lệ đạt hiệu quả từ 
'98% trở lên. 


Năm 2003, Trung y tích cực tham gia công tác phòng và trị SARS, 
dùng một số thuốc Trung y để ức chế vi rút SARS ở giai đoạn đầu, đồng 





“p Y được truyền thống Trung Quốc 


138 


thời phối hợp với các loại thuốc Tây y đạt được hiệu quả cao trong quá 
trình điều trị, gặt hái được nhiều thành công đáng kế. Trong việc phòng. 
và chữa bệnh HIV - AIDS việc phối hợp lý luận “biện chứng luận trị" của 
Trung y với việc sử dụng các loại thuốc Trung y đã đạt được nhiều kết 
quả lâm sàng hiệu quả cao, đồng thời ứng dụng vào những mục hỗ trợ 
về y tế cho Tây Phi. Trong việc phòng và chứa bệnh sốt rét, việc sáng chế 
và đấy mạnh thuốc “Thanh Hao” đã cứu sống vò số người trên thế giới, 
đây cũng là thành quả quan trọng nhất của Trung y trên phạm vi toàn 
thé giới. 


TRUNG - TÂY Y KẾT HỢP VÀ HIỆN ĐẠI HÓA TRUNG Y 


Năm 1949 sau khí nước Cộng hòa nhàn dân Trung Hoa ra đời, Chính 
phủ Trung Quốc không ngừng đưa ra các chính sách khuyến khích “Trung - 
Tây y kết hợp" và để xướng hiện đại hóa Trung y dược. Trung - Tây y kết 
hợp là mô hình y học đặc biệt ở Trung Quốc, đã trở thành một trong 
những mô hình chăm sóc sức khỏe chủ yếu tại Trung Quốc. 





Nén y dược truyền thống Trung Quốc ngày càng được nhiều quốc gia thửa nhận, 
nhiều bác si ở những quốc gia khác đã đến Trung Quốc học Trung y. 


Su kế thừa và phát triển Trung y ngày nay 


“Trung - Tây y kết hgp” tức chỉ dùng Trung y trong chấn trị lâm 
sàng để tìm ra “bệnh chứng kết hgp”. “Bệnh” tức bënh trong Tây y, 
“chứng” tức triệu chứng trong Trung y. Nếu xét tù góc độ bên trong mà 
nói “bệnh chứng kết hợp” trong Trung - Tây y có thé phân thành 2 loại: 
loại thứ nhất xác định tên bệnh dựa trên những tiêu chuấn chấn đoán. 
bệnh ở các khoa trong Tay y, vẫn dụng pháp lí, phương được trong 
Trung y tiến hành trị liệu biện chứng. Đối với Trung y có thể nói cách 
kết hợp này giúp hiểu hơn bản chất của bệnh, bố sung sự thiếu sót của 
phép biện chứng, năng cao hiệu quả chấn đoán làm sàng trong Trung 
y. Loại còn lại biện luän bệnh theo Tây y, vận dung hợp lí phương pháp. 
điều trị của cả Trung y lẫn Tây y, bổ trợ lẫn nhau, để đạt hiệu quả cao. 
nhất, hoặc hạn chế những phản ứng xấu của cách điều trị Tây y. Ví dụ 
về vấn dé này trong thực tế nhiều vô số kế, ví dụ như ban nghiên cửu. 
kết hợp Trung - Tây y điều trị bênh đau bụng cấp tại thành phố Thiên 
Tân đã ứng dụng phương pháp Trung - Tây y kết hợp đế nghiên cứu 
điều trị các bệnh đau bụng cấp nàng, và đã đạt được kết quả khả quan, 
số người tử vong do chứng bệnh viêm đường mắt cấp tính giảm từ 
20% chỉ còn 5%; ti lệ tử vong do bệnh viêm tụy cấp tính năng giám. 
xuống còn dưới 20%. Ví dụ tiếp theo, sử dụng đồng thời thuốc chống. 
co giật và hạn chế a xit kháng khuẩn trong Tây y, với phép biện chứng. 
luận trị diéu trị các bênh lở loét hệ thống tiêu hóa; vận dụng biện. 
chứng các thuốc Trung y “ôn dương lợi thủy” và “tuyên phế bình suyễn”, 
kết hợp sử dụng các loại thuốc kháng khuấn trị liệu bệnh tim mạch bắt 
nguồn tử phối, cảm nhiễm để nâng cao hiệu quả điều trị và rút ngắn 
thời gian điều trị. Và đối với những căn bệnh khó chữa như bệnh ung 
thu, các bệnh tim mạch máu não nghiêm trọng... trong giai đoạn điều. 
trị nào đó vận dụng biện chứng luân trị trong Trung y, cũng có thế hạn. 
chế tác dụng phụ của việc điều trị Tây y, hoặc ngàn ngừa khả năng tái 
phát cũng như rút ngắn thời gian điều trị. 


Hiện nay, Trung Quốc đã có hơn 200 bệnh viện Trung - Tây y kết hop, 
có khoảng 10 học viện cao đẳng dạy chuyên ngành Trung - Tây y kết hợp. 
Những nghiên cứu Trung - Tây y kết hợp mang tính sáng tạo ngày cảng. 
nhiều, như dùng chất Thanh Hao và hợp chất diễn sinh của nó dé điều trị 
bệnh sốt rét, Á Thàn Toan điều trị bệnh bạch cấu Promyelocytic cấp tính, 
thuốc hoạt huyết tan bám phòng và điều trị các bệnh ở đồng mạch vành. 


139 


p Y dược truyền thống Trung Quốc 


140 


Kiếm chứng thực tiền cho thấy, Trung - Tây y kết hợp điều trị bệnh hiệu quả 
hơn điều trị đơn thuần Trung y hoặc Tày y, Trung - Tẩy y kết hợp đại diện 
cho nén y học ngày nay và xu thế phát triển của y học trong tương lai. 


'Y DƯỢC TRUYỀN THỐNG TRUNG QUỐC 
TIẾN BƯỚC RA THẾ GIỚI 


Những năm gần đây, y học truyền thống Trung Quốc dán thể hiện 
được ưu thế không thể thay thế của mình. Các phương pháp điều trị như 
chăm cứu dán tìm được vị trí của mình trên thế giới cũng như các quốc 
gia khác, và trở thành thành phần quan trọng trong nền y học của những 
quốc gia này. 





Những thuốc có nguồn gốc tự nhiên ngày cảng được quan tim, w tri của Trung y trên trường 
quốc tế ngày càng được khẳng đình Bức tranh là hình ảnh một vêm thuốc tại hải ngoại 


Sy kế thừa và phát triển Trung y ngày nay 


Trung y đặc trưng với những phương pháp “điều trị tự nhiên” “điều 
trị xanh”, cùng với việc đề xướng các quan điểm “phòng bệnh hơn trị 
bệnh” “điều trị sớm”... đã nhàn được su ủng hó của nhiều người nước 
ngoài. Sau khi sử dụng những phương pháp điều trị Trung y, họ nhận ra 
rằng, đối với một số bệnh, cách điều trị của Trung y có hiệu quả hơn Tây. 
y, và cũng Ít gây ra các tác dụng phụ, ngày cang cỏ nhiếu người nước 
ngoài tin tưởng Trung y. Lấy nước Anh làm ví dụ, sau những năm 80 của 
thế kỷ XX Trung y đã bắt đầu phát triển ở Anh, đến nay đã có hơn 3.000 
phòng khám Trung y ở khắp các thị trấn lớn nhỏ tại Anh, chỉ riêng Lun 
Đôn đã có hơn 400 phòng khám. Không ít các bệnh nhân sau khi điều 
trị Tây y không thành công đã tìm đến với Trung y. Trung y đã thực sự trở 
nên nổi trội trong gắn 200 ngành y học bố sung dà đăng kí ở Anh, ngoài 
Tây y, Trung y trở thành phương pháp trị liệu được nhiều người Anh đón 
nhận nhất. 

Trong quá trình y dược truyền thống Trung Quốc tiến bước lên. 
trường thế giới, châm cứu là phương pháp được đón nhàn nhiều nhất, 
nhiều quốc gia trên thế giới bùng nő “trào lưu chắm cửu" Những năm. 
80 của thế ký XX, Tổ chức Y tế thế giới đấy mạnh điều trị 43 căn bệnh 
bằng phương pháp chăm cửu, thúc đấy châm cửu phát triển mạnh mě 
trên toàn thế giới. Theo thống kẻ, hiện nay nước My có hơn 20 ngàn thầy. 
thuốc châm cửu, toàn nước Mỹ có hơn 40 ngôi trường dạy châm cứu. Và 
theo cuộc điều tra ý kiến người dân tại Đức, có 70,4% người Đức đồng ý 
điều trị bằng chăm cứu, trong đó có 31% bệnh nhàn dš từng tiếp nhàn 
các phương pháp điều trị của Trung y, hơn nữa hấu hết họ đều hài lòng. 
với kết quả điều trị mà Trung y mang lại. 

Theo thống kë không hoàn toàn, hiện tại Trung Quốc dà ký thỏa 
thuận hợp tác với bộ y tế, chính phủ của hơn 70 quốc gia và khu vực, 
Trung y đã được truyền bá đến hơn 140 quốc gia và khu vực trên thế giới. 
Hiện tại ở các quốc gia khác, có hơn 50 ngàn phòng chắm cứu, hơn 20 
ngàn thấy thuốc Trung y, hơn 100 ngàn thấy thuốc chàm cứu. 

Đồng thời Trung y dà thu hút được nhiều người ở nước ngoài “bái 
sư nhập môn” Mỗi nằm ước tính có hàng ngàn lưu học sinh đến Trung 
Quốc học ngành Trung y. Ngoài ra, ở nhiều quốc gia và khu vực trên 
thế giới cũng đã më các lớp dạy Trung y, và ngày càng được đón nhân. 
nhiều hơn. 


141 


_ 1 Y được truyền thống Trung Quốc 


12 


Dü cho đến nay, y dược truyền thống Trung Quốc dà khöng ngừng 
phát triển và khẳng định được vị trí của mình, nhưng những tranh cãi về 
vấn dé sống còn của Trung y đến nay vẫn tón tai. Chính vì thế, mà nhiều 
nguồn ngàn sách khác nhau vẫn luôn tài trợ cho việc nghiên cứu Trung y, 
hy vọng có thể hiện đại hóa, khoa học hóa hệ thống kiến thức Trung y. 


Con đường phát triển Trung y luôn rộng mở. Nhiều năm qua, cầu. 
nói “hậu kế phạt nhân, phạt thuật” (thiếu người, thiếu kỹ thuật để thừa 
kế) trong Trung y luôn được lưu truyền. Vấn dé của những người mang 
quan niệm như thế là ở chỗ họ chưa nhìn thấy kì vọng “người thùa kế và 
kỹ thuật thừa kế” của thời hiện đại đối với Trung y, nó đã khác xa so với 
lịch sử. Y học hiên đại đá thỏa mãn được nhu cấu cơ bản của con người 
trong xã hội ngày nay, sau khi những quan niệm như “Tây y trị ngọn, 
Trung y trị gốc”, “Trung y chiếm ưu thế trong việc điều trị những căn bệnh 
mắn tính”. được phố cập rộng rải, người ta lại hy vọng Trung y có thế bù 
đắp những khiếm khuyết hay những phương pháp điều trị không mang 
lại hiệu quả trong Tây y cũng như các căn bệnh nan y mà Tẩy y đang đau 
đầu. Nói cách khác con người mong Trung y có thể điều trị những chứng 
bệnh mà Tây y chưa điều trị hiệu quả. Điều này vô tình gây ra áp lực lớn 
cho Trung y và các bác sĩ Trung y. 

Đứng ở góc độ lý tính, chúng ta hoàn toàn có thé tin tưởng rằng 
Trung y sẽ ngày càng tiến bộ và giải thích được nhiều vấn dé vướng mắc 
trong y học, vị trí của Trung y sẽ không ngừng được nâng cao. Đảy, mới 
goi là “nghiên cửu khoa học trong Trung y’, và chỉ có nghiên cứu như vậy 
thi Trung y mới thắt sự có tương lai. 


“Sự kế thừa và phát triển Trung y ngày nay 


PHỤ LỤC 1 


CÁC SỰ KIỆN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN 
CỦA Y DƯỢC TRUNG QUỐC DUONG ĐẠI 


Nam 1950, thành lập Hội Trung y học Bắc Kinh. 

Năm 1951, Bộ Y tế ban bố “Điều lệ tạm thời đối với thấy thuốc 
Trung y” và “Điều kiện thi hành Điều lệ tạm thời đối với thấy thuốc 
Trung y^ 

Năm 1955, thành lập Viện Nghiên cứu Trung y của Bộ Y tế. 

Năm 1956, liên tiếp thành lập Học viện Trung y Thành Đỏ, Học 
viện Trung y Thượng Hải, Học viện Trung y Bắc Kinh, Học viện Trung y 
Quảng Châu. 

Năm 1958, Bènh viện Nhân dân Dë nhất Thượng Hải lần đầu. 
tiên dùng châm kích gây té thay cho thuốc mẻ, và đá tiến hành cắt 
bò Amidan thành công. 

Năm 1958, quyến giáo trình Trung y đấu tiên “Khái niệm Trung y 
học” được xuất bàn. 

Năm 1965, thành lập nhóm chuyên gia nghiên cứu Trung y 
của Ủy ban Khoa học - Công nghệ nhà nước, tử đây việc nghiên cứu 
và phát triển y học truyền thống đã được sắp nhập vào con đường 
nghiên cứu khoa học công nghệ của quốc gia. 

Năm 1976, Học viện Trung y Thượng Hải mở lớp chắm cứu đầu 
tiên cho các bắc sĩ người nước ngoài. Năm 1977, Học viện Trung y 
Bác Kinh cúng đá mở lớp chảm cứu đầu tiên cho các bác sĩ người 
nước ngoài. 

Năm 1978, Viện Nghiên cửu Trung y đá bào chế thành công loại 
'thuốc chống sốt rét mới “Thanh Hao Tố”. 

Năm 1979, Học hội Trung y toàn quốc Trung Hoa được thành 
lập tại Bắc Kinh. Đây là đoàn thể học thuật về Trung y mang tính toàn. 
quốc lớn nhất Trung Quốc. 

Năm 1979, Tổ chức Y tế thế giới công bố 43 căn bệnh thích hợp. 
diéu trị bằng chăm cứu. 

Năm 1981, Hội Nghiên cửu Kết hợp Trung - Tây y Trung Quốc 
được thành lập. 





p Y được truyền thống Trung Quốc 


14 





Năm 1983, vi mục đích nghiên cứu, phát triển, giao lưu y học 
truyền thống của các quốc gia trên thế giới, Tổ chức Y tế thế giới dà 
thành lập 20 “Trung tâm hợp tác y học truyền thống của Tố chức Y tế 
thế giới” tại các quốc gia và khu vực có nền y học truyền thống tương. 
đối tốt, trong đỏ có 7 trung tâm hợp tác được thành lập tại Trung Quốc. 

Năm 1986, Cục quản lý Trung y quốc gia được thành lập. 

Nắm 1987, Hội liên hiệp Học hội Châm cứu thế giới được thành 
lập tại Bắc Kinh. 

Năm 1988, Cục quản lí Trung y được quốc gia được thành lập. 

Nam 1989, Ngân hàng Thế giới cho hạng mục “Nghiên cứu Giáo 
dục Trung y” vay vốn. Thực thi hạng mục này góp phán đấy mạnh 
công cuộc nghiên cứu giáo dục Trung y, thúc đấy cuộc cách mạng 
giáo dục Trung y phát triển. 

Năm 1993, Phòng Thực nghiệm trọng điểm của Cục quản lí Trung. 
y dược quốc gia mang tên Phòng Thực nghiệm an toàn sinh vật cấp P3 
được thành lập. Đây là Phòng Thực nghiệm P3 đầu tiên của giới Trung y 
Trung Quốc tiến hành mở cửa với nước ngoài. Phòng thực nghiệm này. 
chủ yếu nghiên cứu các phương thuốc, lí pháp của thuốc Trung y có tác 
dụng phòng chống bệnh AIDS, hy vọng sẽ tìm ra được loại thuốc phòng 
chống vi rút HIV/AIDS hiệu quả. 

Năm 1994, ban bố và thi hành “Tiêu chuẩn hiệu liệu chấn đoán. 
bệnh chứng Trung y7 đây là tiêu chuấn của ngành Trung y dược đầu 
tiên của Trung Quốc. 

Năm 1997, ban hành Quyết định Cải cách và phát triển y tế của. 
Quốc vụ viên Trung ương của nước Cộng hòa nhãn dàn Trung Hoa, 
quyết định lấy quan điểm “Trung - Tây y đều quan trọng” làm một 
trong các phương chàm của cöng tác y tế ở thời kỳ mới. 

Năm 1998, “Thuật ngữ liệu chán lâm sàng Trung y" trở thành 
tiêu chuẩn quốc gia. 

Năm 2003, Trung y dược tích cực tham gia công tác phòng 
chống, điều trị SARS, và đã đạt được thành công bước đầu, đồng thời 
góp phần chống lại dịch SARS. 

Năm 2003, “Điều lệ Trung y dược nước Cộng hòa nhàn dân. 
Trung Hoa” chính thức được thí hành. 


Su kế thừa và phát triển Trung y ngày nay 


Năm 2004, công tác phỏng chống và điều trị bệnh HIV/AIDS 
của Trung y được đã có bước tiến quan trọng, Zhuankezhi zhusheye. 
được phê chuẩn thử nghiệm làm sàng trên bênh HIV/AIDS, lấn đầu 
tiên Trung Quốc tiến hành miễn phi điều trị HIV/AIDS bằng Trung y 
được trên quy mô lớn. 

Năm 2004, hai hạng mục nghiễn cứu khoa học lớn về phóng 
chống dịch SARS đo Trung - Tây y kết hợp nghiên cửu đã thông qua 
giám định. 

Năm 2005, kế hoạch phát triển nghiên cứu cơ bản trọng điểm 
quốc gia (tức “kế hoạch 973”) lán đầu tiên xảy dựng hạng muc 
chuyên nghiên cửu lí luận Trung y. 

Năm 2005, Trung Quốc và Áo cùng 6 quốc gia và khu vực khác 
kí thỏa thuận hợp tác Trung y dược mới, và đây cũng là năm Trung. 
Quốc kí thỏa thuận hợp tác quốc tế Trung y được nhiều nhất. 

Năm 2005, hạng mục thí điếm điều trị HIV/AIDS bằng Trung 
y đã mờ rộng phạm vi tử 5 tỉnh thành lên 11 tỉnh thành, trong quá 
trình điều trị HIV/AIDS Trung y dược dà cố gắng cải thiện bệnh trạng. 
cuc bộ và toàn diện, đồng thời gåt hái được thành công bước đầu. 

Năm 2005, Cục quản lí Trung y dược quốc gia phát động phong 
trào nghiên cứu phòng ngửa và kiếm soát dịch cúm gia cầm dễ lây 
sang người. 

Năm 2006, trong danh sách Di sản Văn hóa phi vật thế cấp quốc 
gia đá công bố, 9 danh mục y được truyến thống: phương pháp. 
nhàn biết bệnh tật trong Trung y, Trung y chuẩn pháp, kỹ thuật bào. 
chế thuốc Trung y, phương pháp chế phương tế truyền thống Trung 
y, châm cứu, Trung y chính cốt liệu pháp, văn hóa Đồng Nhân Đường. 
Trung y dược, văn hóa Hồ Khánh đường Trung y dược, tàng y dược 
đã được đưa vào đó. 

Năm 2006, sự thừa kế và sáng tạo trong Trung y dược được đưa. 
vào chủ dé ưu tiên trong “Cương yếu quy hoạch phát triển kỹ thuật 
và khoa học lâu dài của quốc gia” 

Năm 2006, Tố chức Y tế thế giới đặt ra tiêu chuấn thống nhất của. 
thế giới về cách xác định 361 huyệt vị trên cơ thế người trong châm 
cứu, trong đó 360 huyệt vị được xác định dựa theo phương án của. 
các chuyên gia Trung Quốc. 


145 





L Y được truyền thống Trung Quốc 


146 


Năm 2007, Trung Quốc đã hoàn thành "Đối chiếu thuật ngữ. 
danh từ cơ bản Trung Anh dùng trong Trung y” và được các nước 
thành viên của Hội Liên hiệp Các Học hội Trung y dược thế giới sử 
dụng rông rãi. 

Năm 2007, Cục quản lí Trung y dược quốc gia, Ủy ban Sự vụ dân 
tộc quốc gia Trung Quốc, Bộ Y tế... công bố "Ý kiến chỉ đạo về việc 
phát triển sự nghiệp Trung y dược dẫn tộc đưa ra các chính sách bảo 
vệ, phát triển sự nghiệp Trung y dược dàn tộc. 


Năm 2008, Tổ chức Y tế thế giới tổ chức Đai hỏi Y học truyền 
thống lần đầu tiên tại Bắc Kinh. 


Năm 2008, Trung Quốc phát động công trình chăm sóc sức khỏe 
“Diéu trị bệnh khi chưa thành bệnh” trong Trung y, các phương pháp. 
và lí luận chăm sóc sức khỏe dự phòng của Trung y đã nhận được sy 
quan tầm của toàn xã hội. 























Nêm 960 - nằm 1127 
Nam 1127 - năm 1279 











Năm 1206 - nắm 1368 


Nam 1616 ‹ năm 1911 
Năm 1913 - năm 1949 





Y DƯỢC 
TRUYỀN THỐNG 


Trung O⁄66 


Tác giả: LIÊU DỤC QUÁN 
Người dịch: T5. TÔ PHƯƠNG CƯỜNG 
Hiệu đính và giới thiệu: BS CKI. PHAN HỒNG ĐIỆP 


Biên tập : TRẤN BAN-TRẤN ANH. 
Sửa bản In : THẰNHNAM-BÁKỸ 
Trình bày : HOÀNGTRUNG-MỘNGLÀNH 
Bia - NGUYÊN UYÊN 


NHÀ XUẤT BẢN TONG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
DT: (08) 38 296 764 - 38 256 713 - 38 247 225 
Fax: 84.8.38222726 - Email: tonghop@nxbhcm com vn 
Website: www.nxbhem.com.vn. 

Sách điện tử: www.sachweb.vn 


NHÀ SÁCH TỐNG HỢP 1 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh +  ĐT:38256804 


NHÀ SÁCH TONG HỢP 2 
86 - 88 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hó Chí Minh e ĐT:39433868. 


in ső lượng 2000 cuốn. Khó 15,5 x 23cm. 
Tạ Công ty có phần in Khuyến học phía Nam 
128/7/7 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Thành phố Hồ Chi Minh. 
XNDKXB số: 802-2015/CXBIPH/03-61/THIPHCM cấp ngày 8/4/2015 
.QØX8 số: 415/QĐ.THTPHCM-2015 ngày 8/4/2015 
ISBN: 978 -604 -58 - 3863 - 1 
In xong và nộp lưu chiếu quỷ I năm 2015. 


HE SN —- 
Y DƯỢC TRUYÊN THÔNG 


“xp 0/2 


Trong nền văn minh cổ đại Trung Quốc, thiên văn, toán học, 
nông học, y học là bốn ngành khoa học phát triển khá sớm với nội 
dung phong phú. Nhưng trong bốn ngành khoa học đó thì y học là 
ngành khoa học duy nhất mà đến nay chưa bị khoa học hiện đại 
của phương Tây thay thế. Nó vẫn phát huy được tác dụng quan 
trọng của mình trong đời sống của người dân Trung Quốc. 

Y học truyền thống Trung Quốc ra đời vào thời kỳ chưa có những 
kiến thức khoa học cận đại làm nến tảng phát triển. Vậy tại sao nó 
vẫn đáp ứng được cơ bản những nhu cấu điều trị bệnh trong xã hội 
ngày nay và vẫn tồn tại được? Trung y là một ngành khoa học hay 
chỉ là quá trình tích lũy kinh nghiệm? Hệ thống kiến thức này vẫn 
còn đang phát triển, hay sẽ được thay thế bởi ngành y học hiện đại? 
Đây là những vấn đế mà nhiều người quan tâm. 


AS 


PRR BAHE YJ 


CHINA BOOK INTERNATIONAL 


EIzzm ky ng 
‡ _ ÏIlllll| 
ERNE ° 786025 838631 
Gá: 150.000 4 














